Hành Trình Cuối Đông 


Tiêu Dao Bảo Cự 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Tiêu Dao Bảo Cự 
Hành Trình Cuối Đông 
Lời bạt 
(bút ký về một chuyến đi có thật) 


TĐX: Bút ký "Hành Trình Cuối Đông" ghi lại một chuyến đi 
xuyên Việt, từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, qua các tỉnh Miền 
Trung, ra Hà Nội, do nhà văn Tiêu dao Bảo Cự, lúc bấy giờ là 
phó tổng biên tập tạp chí Langbian, và nhà thơ Bùi Minh 
Quốc (chủ tịch Hội Văn nghệ Lâm Đồng, tổng biên tập tạp 
chí Langbian), cùng với một số văn nghệ sĩ khác thực hiện 
vào cuối năm 1988, nhằm vận động trí thức, văn nghệ sĩ 
đấu tranh với Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi tự 
do báo chí và tự do xuất bản. Khi đến Huế, đoàn được lệnh 
phải trở về, nhưng các anh vẫn tiếp tục cuộc hành trình. 
Trong vòng 1 tháng 14 ngày, các anh đã đi hơn 6000 cây số, 
thu thập được 118 chữ ký của giới văn nghệ ở các địa 
phương vào bản đòi tự do báo chí và tự do xuất bản. 

Sau vụ này, tháng 6-1989, cũng như Bùi Minh Quốc, Tiêu 
Dao Bảo Cự bị cách chức và khai trừ Đảng. 

Khi được tin hai anh sắp bị khai trừ đảng, một kiến nghị tập 
thể đề ngày 9 tháng 6-1989 phản bác lại quyết định trên 
được gửi đến các cấp đảng ủy từ trung ương đến địa 
phương, cũng như Mặt trận tổ quốc. Kiến nghị này mang chữ 
ký của 15 người, trong đó có Hà Sĩ Phu. Bạn bè của Bùi Minh 
Quốc và Bảo Cự đã phản ứng phẫn nộ. Trong bức thư của 
nhà thơ Thanh Thảo viết từ Quảng Ngãi ngày 4 tháng 8- 


1989 gửi ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng có đoạn: "Những 
lời nói thẳng, than ôi, từ xưa nay vẫn thường mang tai họa 
cho người nói, nhưng cũng từ xưa nay, những kẻ sĩ có lương 
tri, những nhà văn chân chính vẫn tiếp tục cất lên những lời 
nói thẳng, dù biết tai họa có thể đến với mình. Quý ông đã 
khai trừ và cách chức về Đảng và hành chính với hai anh 
Quốc, Cự, nhưng không ai có thể khai trừ những bài thơ của 
nhà thơ Dương Hương Ly (Bùi Minh Quốc) ra khỏi lòng yêu 
mến, quý trọng của nhân dân, của người đọc. Không ai có 
thể cách chức cái thiên chức cao cả của người nghệ sĩ là đấu 
tranh cho cái thiện, cái đẹp, và chống quyết liệt cái xấu, cái 
ác dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi viết thư này để bày tỏ lòng 
cảm phục và tình đoàn kết với hai anh Bùi Minh Quốc và Bảo 
Cự”. 

Nhà thơ Thanh Thảo đã nhận định đúng. Không ai có thể 
cách chức cái thiên chức cao cả của người nghệ sĩ là đấu 
tranh cho cái thiện, cái đẹp. Bùi Minh Quốc và Tiêu Dao Bảo 
Cự dù bị trù dập, vẫn kiên cường đấu tranh cho tự do báo 
chí và tự do xuất bản, và những bài viết và phỏng vấn đòi 
dân chủ hóa thực sự được báo chí và đài phát thanh hải 
ngoại đăng tải và loan truyền rộng rãi. Nhà cầm quyền đã 
tìm mọi cách để không cho hai anh nói, nhưng họ đã không 
dập tắt được những tiếng nói trung thực của lương tri. Cuối 
cùng, con quái vật chuyên chính lại phải dùng đến bùa phép 
ma giáo của nó: tháng 4-1997, nghị định 31/CP được ban 
hành, cho phép quản chế hành chánh không cần xét xử 
những người có "hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến 
an ninh quốc gia, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 


hình sự". Và những nạn nhân đầu tiên của nghị định này 
chính là Bùi Minh Quốc và Tiêu Dao Bảo Cự. Hai anh bị quản 
chế hai năm, công an gác trước cửa nhà, điện thoại bị cắt, 
hoàn toàn không được tiếp xúc với ai. Cùng chung số phận 
là Hà Sĩ Phu, sau khi bị tù một năm, lại tiếp tục bị quản chế, 
tuy không có quyết định quản chế như hai người bạn của 
anh. 

Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc bút ký Hành Trình Cuối 
Đông "để đưa ra ánh sáng một cuộc đấu tranh cho tự do báo 
chí và tự do xuất bản xảy ra ngay trong lòng chế độ cách 
đây 10 năm”. 

Tiêu Dao Bảo Cự 


Tiêu Dao Bảo Cự 
Hành Trình Cuối Đông 
Phần một 
(bút ký về một chuyến đi có thật) 


Đoàn văn nghệ Langbian xuất phát xuống núi lúc 8 giờ sáng 
ngày 4-11-1988: Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Hoàng 
Như Thủy An, Lưu Hữu Nhi Dũ, chiến sĩ lái xe Bùi Thanh Thảo 
và con chiến mã Lada 49A-3842. Phải nhắc ngay đến Bùi 
Thanh Thảo và con chiến mã Lada vì nếu không có những 
người bạn đường trung thành và tận tụy này thì chúng tôi 
không thể nào làm được cuộc hành trình gần 6000 cây số từ 
Nam ra Bắc với thời gian đúng một tháng mười bốn ngày, 
không phải chỉ đi ban ngày mà cả ban đêm, không chỉ giờ 
hành chính mà cả đến 11, 12 giờ khuya, không chỉ trên 
đường lớn mà cả trong những ngõ nhỏ đến với bạn bè văn 
nghệ khắp dọc đường đất nứớc. Chúng tôi dự tính khi hoàn 
thành chuyến đi sẽ quyết định cấp một kiểu giấy khen gì đó 
cho con chiến mã Lada, dán vào cửa kính xe để ghi công 
trạng của nó nhưng đến nay vẫn chưa làm được. 

Khách cùng đi với đoàn văn nghệ Langbian là nhà thơ Hữu 
Loan. Hữu Loan là ai? 

Hữu Loan là thực 

hay Hữu Loan chỉ là thơ 

Anh còn sống 

hay anh mới hiện về 

từ xa lắm ngày xưa 


từ mới khai sinh chế độ? 

(Hữu Loan: Chuyện tôi về) 

Chúng tôi sẽ còn nói nhiều đến Hữu Loan trong thiên bút ký 
này. 

Hữu Loan đến với văn nghệ Langbian như duyên tiền định. 
Sau ba mươi năm ở ẩn bất đắc dĩ, Hữu Loan "tái xuất giang 
hồ", đi một vòng đất nước thăm quê hương bạn bè. Ngày 
22-1-1988, ngọn gió lạ tình cờ đưa Hữu Loan đến với đại hội 
thành lập Hội văn nghệ Lâm Đồng và trở thành kẻ tri âm tri 
kỷ của văn nghệ Langbian. Sau đó cũng rất tình cờ Hữu 
Loan đã cùng đi với Bùi Minh Quốc và Nguyễn Tấn Cứ ngao 
du một vòng tám tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và bây giờ 
cũng rất tình cờ, Hữu Loan đã có mặt ở Đà Lạt lúc văn nghệ 
Langbian chuẩn bị chuyến đi. Phải chăng "đồng thanh tương 
ứng, đồng khí tương cầu"? Hữu Loan rất thú vị với sự kết hợp 
lạ lùng trong chuyến đi này. Anh không hề mang ơn chúng 
tôi dù chúng tôi đã giúp anh thực hiện một-chuyếnđdi-mơ- 
ước-cuốiđdời-không đễ-gì-có được, chúng tôi cũng không 
dựa gì vào tiếng tăm và sự hâm mộ của quần chúng dành 
cho anh. Đó chỉ là sự gặp gỡ kết hợp của lịch sử mà thời kỳ 
đổi mới đã tạo ra. Hữu Loan là "nhân văn"(?!). Từ "nhân 
văn" với ý nghĩa đẹp đẽ cao quý từ trong nghĩa đen bao năm 
qua đã được hiểu như một cái gì xấu xa, phản trắc. Hữu 
Loan và bạn bè văn nghệ cùng thời của anh đã là "nhân 
văn". Nếu là "nhân văn" đúng nghĩa đẹp của nó,"nhân văn" 
không phải là phản động, thì chúng tôi, chúng ta, thế hệ sau 
lại không thể là và không phải là "nhân văn" sao? Ta sợ gì 
những cái mũ quy chụp. Không có Hữu Loan này sẽ có Hữu 


Loan khác, không có chúng tôi sẽ có người khác, không có 
sự kết hợp này sẽ có sự kết hợp khác, không có chuyến đi 
này, sẽ có chuyến đi khác. Và lịch sử nhất định sẽ tiến theo 
con đường đích thực của nó, bằng những giá trị nhân văn 
trường cửu của mình. 
Hữu Loan "nhà quê" vô cùng. Anh lập cập mở mãi không 
được cánh cửa xe vì không biết chốt cửa nằm ở đâu. Anh 
không xấu hổ vì chuyện đó. Từ năm 1945 anh đã lãnh đạo 
khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện Nga Sơn quê hương 
anh, đã phụ trách bốn ty của tỉnh Thanh Hóa, có tiêu chuẩn 
xe con đưa đón, nhưng đã ba mươi năm rồi anh chỉ ở làng 
quê không hề ra thành phố. Chúng tôi nhớ lại hôm đại hội 
văn nghệ Lâm Đồng, khi phát biểu anh đã mở đầu bằng câu 
"Thưa cán bộ" làm mọi người cười ầm lên. Lúc tổ chức gặp 
gỡ công chúng ở rạp 3/4 Đà Lạt, lên sân khấu đọc thơ, anh 
đã tự nhiên ngồi chồm hổm trên sân khấu lục tìm trong xắc 
tập thơ của mình để đọc, mặc cho thính giả chờ đợi. 

Chao ôi! Hữu Loan là nhà thơ, là trí trức, đã từng làm tuyên 
huấn sư đoàn, từng phụ trách báo chiến sĩ liên khu IV, sau 
ba mươi năm làm ruộng và đẩy xe thồ, bề ngoài và thói 
quen anh hoàn toàn là một ông già nhà quê. Chỉ có nội tâm 
anh lúc nào cũng sục sôi tỉnh thân chiến sĩ - nghệ sĩ và vì 
thế anh đã hòa nhập vào thế sự và văn chương hôm nay 
không một chút lạc hậu. 

Sau vài ngày làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, đoàn văn 
nghệ Langbian xuất phát đi ra Trung khi cơn bão số 10 đang 
tràn vào đất liền. Sài Gòn mưa gió mạnh và lạnh chưa bao 
giờ gặp trước đây, nhưng trên quốc lộ 1 ra Trung, rất may xe 


đi đến đâu thì bão mới qua đến đó. Thuận Hải bị cơn bão 
quét qua, hai bên đường cây cối gãy chưa kịp dọn, nước 
sông còn dâng lên ngập úng một số đồng ruộng. 

Chúng tôi đến Phan Thiết lúc gần chiều, tìm ngay đến Hội 
văn nghệ Thuận Hải. Trụ sở hội ở trên một đường phố chính, 
tầng dưới dùng làm quán cà-phê, khách rất đông và nhạc 
ầm ï. Mai Sơn ủy viên thường vụ hội, người viết văn trẻ của 
Thuận Hải tiếp đoàn và đưa ngay đi nhà hàng ăn cơm, uống 
bia chu đáo. 

Rất tiếc là nghe nói Nguyễn Tường Nhân chủ tịch hội ốm 
đang nằm bệnh viện. Nhà viết kịch này tuy lớn tuổi nhưng 
qua mấy lần tiếp xúc trước đây rất hăng hái. Trong hội nghị 
các tạp chí văn nghệ miền Trung tổ chức tại Nha Trang 
tháng 3-1988, khi nói về các chỉ thị gò bó của Bộ thông tin, 
Nguyễn Tường Nhân đã than phiền và lên án "hiện tượng 
Pôn Pốt trong văn nghệ" hiện nay. 

Buổi tối hội Thuận Hải bận tổ chức trao bằng khen cho kiến 
trúc sư đã thiết kế Nhà bảo tàng Hồ Chí Minh nên thường 
trực hội hẹn 8 giờ tối mới làm việc và chỉ có Huy Sô và Mai 
Sơn dự. Huy Sô là nhạc sĩ, phó chủ tịch hội. Hai bên trao đổi 
những vấn đề chung của văn nghệ. Huy Sô nói nhiều, tỏ ra 
thức thời nhưng ngại va chạm. Ông tự cho mình là người nói 
mạnh trong các cuộc họp nhưng có lý lẽ không ai bắt bẻ 
được. Ông khuyên văn nghệ Langbian cần chờ đợi vì có 
nhiều vấn đề trung ương cũng đang lúng túng, ở địa phương 
nên khôn khéo tranh thủ tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, Sở văn hóa 
thông tin, đừng đi mau mà vấp! Đại khái những lời khuyên 
mà chúng tôi đã nghe nhiều, khôn ngoan, và chúng tôi đã 


thực hiện nhưng không giải quyết được gì. 

Mai Sơn cùng dự có tác động theo chiều hướng tích cực 
nhưng không ăn thua, ông ủy viên thường vụ trẻ này cấp 
tiến, có uy tín trong giới viết văn địa phương nhưng tiếng nói 
chưa có trọng lượng trong tổ chức hội. Trước khi chia tay, 
Huy Sô còn nói đùa: ""Các anh đi rủ rê làm cách mạng phải 
không, muốn làm Tô Tần thời nay khó lắm!" 

Chúng tôi buồn cười mãi về câu nói "rủ rê đi làm cách 
mạng". Nếu đúng là làm cách mạng thì cũng nên rủ rê nhau. 
Chứ sao! 

Ngủ đêm ở Phan Thiết, sáng sớm hôm sau, chúng tôi định đi 
ngay Nha Trang, nhưng khi đến trụ sở hội văn nghệ chào từ 
biệt, gặp một số anh em cán bộ hội níu kéo ở lại nói chuyện, 
đưa đi chụp ảnh lưu niệm ở Nhà bảo tàng Hồ Chí minh (nơi 
có trường Dục Thanh ngày trước người thanh niên Nguyễn 
Tất Thành đã từng dạy học) bên bờ sông Mường Mán. 

Vì sự níu kéo này mà chúng tôi gặp Nguyễn Bắc Sơn trước 
khi rời Phan Thiết. Nghe anh em nói Nguyễn Bắc Sơn hiện 
đang ở Phan Thiết, chúng tôi để nghị đưa đi thăm ngay vì 
chúng tôi, kể cả Bùi Minh Quốc đều đã đọc thơ anh trước 75 
và mến giọng thơ ngang tàng của anh. 

Lê Nguyên Ngữ, một cây bút của Thuận Hải, đưa chúng tôi 
đến nhà Nguyễn Bắc Sơn ở ven thị xã Phan Thiết. Nhà Sơn 
có vườn khá rộng, có cây vú sữa lớn tỏa bóng mát và một 
loài hoa bông vàng ngả mình trên nền đất cát, hoa ti-gôn 
trùm phủ lên mấy cây hoa sứ, có vẻ gì hơi hoang sơ. Đứng 
trong vườn nhà có thể thấy chùa Phật với bảy đầu rồng và 
nghe tiếng sóng biển vọng lên phía sau nhà. 


Tất cả chúng tôi đều lần đầu gặp Nguyễn Bắc Sơn. Anh 
khoảng 40 tuổi, gầy, nụ cười và đôi mắt phảng phất vẻ mệt 
mỏi . Anh đang bị bệnh và phải tự chữa bằng cách tập Yoga 
và khí công. Anh rất cảm động khi chúng tôi đến thăm, cứ 
đòi đi kiếm rượu đãi khách nhưng chúng tôi can vì không thể 
ở lâu. Anh cho biết không phải đã gác bút mà trái lại đang 
ồấp ủ nhiều ý định sáng tác và đọc cho chúng tôi một số bài 
thơ mới làm. Anh tranh thủ chép bốn bài thơ để gởi cho tạp 
chí Langbian, mà anh cũng đã có nghe bạn bè nói đến. Ngay 
nhan đề các bài thơ đã cho thấy một phong cách thơ anh: 
Bài thơ tình viết khi nổi sùng, Mùa thu đi ngang cây phong 
du, Chuyện một ngày nhàn rỗi, Chuyện hai bố con tôi. Thơ 
tình của Nguyễn Bắc Sơn lạ, đẹp và đau đớn: 

Thời mạt thế người ta yêu nhau bằng cái búa 

Và tặng nhau hằng chục nhát dao găm 

Anh, kẻ chập chờn giữa càn khôn lảo đảo 

Tặng cho em nguyên một đóa trăng rầm 

(Bài thơ tình viết khi nổi sùng) 

Nguyễn Bắc Sơn trước đây đã từng bị bắt đi lính trong Nam 
nhưng bố anh là một cán bộ tập kết, khi về hưu là trung tá 
Quân đội Nhân dân, ông mới mất cách đây vài năm và mộ 
chôn ngay trong vườn nhà. "Chuyện hai bố con tôi" là một 
tâm sự cay đắng: 

Bố tôi ước mơ làm cho loài người sung sướng 

Và thế là ông từ tuổi thanh xuân 

Cùng bạn bè đi làm cách mạng 

Ông càng làm cách mạng chừng nào 

Thì loài người càng thêm sặc máu 


Tôi ước mơ cõi đời tốt đẹp 

Và thế là tôi làm thơ ca tụng loài người 

Tôi càng ca tụng chừng nào 

Thì loài người càng xấu xa chừng nấy 

Phải chăng đó là một tâm trạng bế tắc có thực mà từ cuộc 
sống chung của đất nước và cuộc sống riêng, Nguyễn Bắc 
Sơn đã chiêm nghiệm một cách bi quan. 

Trước khi từ giã Phan Thiết, chúng tôi đến thăm và ăn trưa 
tại nhà Nguyễn Như Mây. Anh chàng thi sĩ này đúng là Như 
Mây. Anh kể có hôm buồn quá ra bến xe đứng rồi bất ngờ 
nhảy lên một chiếc xe đò nào đó sắp chuyển bánh. Có thể là 
Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang... Miễn là được đi sau khi cảm 
thấy ngôi nhà và phố cũ đã quá chật chội bức bối. Dù ngôi 
nhà rất ấm cúng và người vợ rất hiểu chồng, quý bạn bè văn 
nghệ. Dù phố cũ thân quen với biết bao kỷ niệm của một 
nửa đời đã qua. Xin ngôi nhà, người vợ, phố cũ hiểu cho 
chàng, dành cho thi sĩ những thoáng phiêu bạt và những giờ 
đến với bằng hữu không thể thiếu trong đời. 

Vợ chồng hiếu khách Nguyễn Như Mây đã cho khách ăn một 
bữa cơm mắm tuyệt vời, không đâu có được. May ra chỉ có 
bữa cơm mắm tôm ở quán Nhạn, bến xe Huế sau đó là có 
thể nhắc nhở chúng tôi thế nào là hương vị của mắm quê 
hương và làm chúng tôi nhớ đời. Còn những bữa ăn sang 
trọng do bạn bè chiêu đãi, bia bọt đầy tràn dù ở các khách 
sạn của Sài Gòn, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế hay 
Hà Nội, trừ tấm lòng bè bạn, chúng tôi quên ngay vì không 
có gì đáng nhớ. Nghe nói nhà Nguyễn Như Mây là nơi dừng 
chân của bạn bè văn nghệ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. 


Như Mây không biết uống rượu nhưng nhà lúc nào cũng có 
sẵn một hũ rượu ngon đãi khách và vợ Như Mây cũng ngồi 
nghe thơ của bạn bè văn nghệ say mê như chồng. 

Ơ Phan Thiết, chúng tôi đã đến thăm Nhà bảo tàng Hồ Chí 
Minh, khách sạn Vinh Thủy, đi ngang qua tượng đài liệt sĩ, 
Nhà hát nhân dân ngoài trời, những công trình xây dựng lớn, 
niềm tự hào của Thuận Hải. Nhưng chúng tôi tiếc không 
được đến lầu ông Hoàng, nơi kỷ niệm đã đi vào những dòng 
thơ đớn đau của Hàn Mặc Tử. Nghe nói nơi này đã bị nạy 
đến viên gạch cuối cùng. Việc gặp anh em văn nghệ Thuận 
Hải làm ấm lòng anh em văn nghệ Langbian khi đi qua một 
vùng đất tuy địa giới tiếp giáp với Lâm Đồng nhưng lại xa 
cách biết bao sông núi. 

Tại nhà Như Mây, ăn trưa xong, dù không có "không khí" 
nhưng mấy khi gặp nhau, nên Như Mây mời lên gác uống 
trà, đọc thơ. Trên đường ra Trung, lần tầu tiên Hữu Loan đọc 
"Chuyện tôi về", Bùi Minh Quốc đọc "Những ngày thường đã 
cháy lên”","Không có gì quý hơn độc lập tự do","Mẹ đâu ngờ”, 
những bài thơ sẽ góp phần gây sóng gió cho chuyến đi dọc 
đường đất nước. 

Khởi hành từ Phan Thiết muộn nên 8 giờ tối, xe mới đến ngã 
ba Thành trước khi vào Nha Trang. Cơn bão số 10 vừa đi qua 
đang gây lụt ngập đường vào Nha Trang. Nước sông dâng 
lên ngập đường đến khoảng một mét, trên đoạn đường dài 
đến hơn năm cây số. Chiếc Lada đã vượt qua đoạn đường 
này như một phép lạ, không chết máy dù nước vào đầy 
trong thùng xe, ướt hết đồ đạc. Trời tối, nước mênh mông 
không thấy mặt đường, chiếc Lada bám theo một chiếc xe 


bồn phóng tới bất kể trời đất. Mọi người trên xe đều lên ruột. 
Rải rác trên đường đã có những chiếc xe chết máy nằm vạ 
hoặc người đi xe phải xuống đẩy. Một vài lần xe giật giật, 
gầm gừ, ho sặc nước nhưng rồi nó vẫn dũng cảm tiến tới và 
băng lên đoạn đường khô ráo khi Nha Trang hắt lên ánh 
sáng ấm cúng của thành phố về đêm. Sau những phút giây 
gần như nín thở, mọi người thở phào và hầu như cùng một ý 
nghĩ "thoát nạn". Cũng như sau này trong chuyến vào, trời 
tối, chiếc Lada nổ lốp ba lần gần Đại Lãnh, một nơi đèo heo 
hút gió nhưng vẫn có chỗ vá xe và lại mua được hai lốp cũ 
để thay thế. 

Chúng tôi đến Nha Trang lúc 9 giờ tối, thuê phòng nghỉ tại 
nhà khách tỉnh ủy, ra chợ ăn phở rồi về lăn ra ngủ. 

Sáng hôm sau, đến trụ sở Hội văn nghệ Nha Trang, nơi có 
quán cà-phê của Lê Ký Thương, đã thấy rất đông anh em 
văn nghệ có mặt. Một chỗ thế này thuận lợi và xứng đáng 
cho "quần hùng tụ hội". Lại nghĩ đến Văn nghệ Langbian 
chưa có một chỗ nào cho anh em gặp gỡ thuận tiện, trong 
khi Đà Lạt lại là một thành phố du lịch mà bạn bè văn nghệ 
khắp nơi thường xuyên qua lại. 

Chúng tôi trao đổi sơ qua công việc với Cao Duy Thảo, ủy 
viên Ban chấp hành Hội văn nghệ Phú Khánh, phó tổng biên 
tập tạp chí Cánh Én và Thế Vũ, ủy viên ban thư ký Hội văn 
nghệ Nha Trang, hẹn giờ làm việc chính thức với lãnh đạo 
hội và hai tạp chí. 

Gần trưa, Cao Duy Thảo và Thế Vũ lại đến phòng nghỉ của 
đoàn ở nhà khách tỉnh ủy để hội ý thêm. Trong căn phong số 
5 tâng trệt của nhà khách này, mầm sống một cuộc đấu 


tranh đòi dân chủ bắt đầu. Cao Duy Thảo, Thế Vũ, Bùi Minh 
Quốc, Bảo Cự cùng với Hữu Loan sau khi hội ý đã thống nhất 
giao cho Bảo Cự soạn thảo một bản kiến nghị và một bản 
tuyên bố để thông qua trong cuộc họp giữa đại diện các hội 
và tạp chí ngày hôm sau. 

êKiến nghị của các hội liên hiệp văn học nghệ thuật, các tạp 
chí văn nghệ địa phương về một số vấn đề liên quan đến tổ 
chức và hoạt động văn học nghệ thuậtê dựa vào và phát 
triển thêm kiến nghị mà trước đây, tháng 9-1988, Hội văn 
nghệ Lâm Đồng đã ký chung với Hội văn nghệ Nguyễn đình 
Chiểu, Bến Tre, cũng như kiến nghị của các tạp chí văn nghệ 
miền Trung tháng 3-1988. 

Bản kiến nghị , sau khi nhận định tình hình chung, nêu cụ 
thể năm điểm về yêu cầu xác định vai trò, vị trí của hội văn 
nghệ địa phương; sự tài trợ của nhà nước; quyền ra báo, tạp 
chí, lập nhà xuất bản; việc ban hành các chính sách ưu đãi 
đối với các hoạt động văn hóa văn nghệ; và đặc biệt là yêu 
cầu cách chức những người có trách nhiệm ở Ban tuyên 
huấn trung ương, Bộ thông tin, Ban tổ chức chính phủ đã 
làm trái với nghị quyết của Đảng. Chính điểm 5 của kiến 
nghị này đã làm nhức nhối nhiều người ở một số cơ quan 
của trung ương và cả các địa phương có liên quan, gây nên 
nhiều cuộc tranh cãi gay gắt trong cả một quá trình dài. 

Kiến nghị này có đại diện của ba hội Lâm Đồng, Phú Khánh, 
Nha Trang và ba tạp chí Langbian, Cánh E n và Văn nghệ 
Nha Trang ký. 

êTuyên bố của những người hoạt động, yêu thích văn học 
nghệ thuật và hưởng ứng đổi mới về một số vấn đề thời sự 


văn nghệ và chính trị hiện nayê gồm ba điểm: ủng hộ kiến 
nghị của các hội và các tạp chí văn nghệ địa phương; yêu 
cầu làm sáng tỏ những vấn đề chung quanh hội nghị lần thứ 
VII Ban chấp hành Hội nhà văn khóa III và về tuân báo Văn 
nghệ; yêu cầu thực sự thay đổi về tổ chức, cách chức hoặc 
thay thế ngay những người phụ trách các cơ quan của trung 
ương trong ngành văn hóa văn nghệ cũng như trong các 
ngành khác đã tỏ ra chống đổi mới, thiếu tích cực hoặc thiếu 
năng lực thực hiện đổi mới. 

Bản tuyên bố ký với tính cách cá nhân này ra đời vì qua kinh 
nghiệm làm việc với một số hội ở đồng bằng sông Cửu Long, 
ở Thuận Hải và ngay ở Phú Khánh, Nha Trang, ký với tính 
cách tổ chức thường có nhiều lấn cấn về quan điểm, về 
nguyên tắc, về điều kiện cụ thể của từng hội, do đó bản 
tuyên bố cá nhân dễ tập hợp được lực lượng, thực hiện 
nhanh chóng vì khi ký mỗi người hoàn toàn tự nguyện và tự 
do. 

Mặc dù đoàn văn nghệ Langbian đi qua và lưu lại ở mỗi địa 
phương chỉ vài ngày, việc gặp gỡ, phổ biến rất hạn chế 
nhưng đã thu thập được 118 chữ ký. Người ký cuối cùng và 
duy nhất ở Hà Nội là Nguyễn Thụy Kha. Do tôn trọng Ban bí 
thư trung ương Đảng và Tỉnh ủy Lâm Đồng, khi đoàn biết 
Ban bí thư và Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có ý kiến về chuyến đi 
lúc đoàn đang ở Huế, đến Hà Nội đoàn văn nghệ Langbian 
không đưa bản tuyên bố này ra lấy chữ ký nhưng Nguyễn 
Thụy Kha khi biết đã yêu cầu đưa ra và ký ngay lúc đang 
uống bia. 

Người biết muộn và ký tên qua thư ủng hộ về sau là Nguyễn 


Bá ở Hậu Giang. Người tiếc đã không có mặt để ký tên một 
lúc mười lần là Ngô Minh ở Huế. 

Chung quanh bản tuyên bố này có biết bao nhiêu ý kiến 
tranh luận đến mãi về sau này, ba tháng sau chuyến đi vẫn 
chưa kết thúc. 

Phải chăng đây là cách tập dợt dân chủ, một hình thức biểu 
tình trên giấy, một kiểu "biểu tình chạy" của trí thức và anh 
em văn nghệ? Phải chăng đây là một cách vận động, xách 
động thậm chí "kích động lật đổ"? Cách làm như thế đã cần 
thiết chưa, có lợi hay không có lợi, có làm phức tạp thêm 
tình hình vốn đã phức tạp hay không? Chúng tôi sẽ nói rõ về 
cuộc tranh luận này sau, nhưng có điều trong chuyến đi dọc 
đường đất nước, bản tuyên bố này chính là một "hòn đá thử 
vàng" quan điểm và bản lĩnh của từng người. Có người chỉ 
nghe qua là ký ngay không cần đọc lại, có người suy nghĩ 
đắn đo đọc đi đọc lại nhiều lần mới ký, có người đã ký còn tự 
ý ghi tên nhiều người khác không có mặt lúc đó mà mình tin 
rằng chắc họ sẽ ký khi biết, có người phát biểu ủng hộ 
nhưng không ký vì nhiều lý do này khác, có người bị người 
khác kích động vẫn không ký, có người ký xong rồi ngày sau 
lại xin xóa tên, có người đã tan họp ra về còn quay lại yêu 
cầu được ký... 

Hai bản kiến nghị và tuyên bố trên được đại diện ba hội và 
ba tạp chí thông qua ngày 9-11-1988, đánh máy tại Hội văn 
nghệ Nha Trang, công bố lần đầu trong cuộc hộp hội viên và 
cộng tác viên của hai hội Phú Khánh và Nha Trang chiều 10- 
11-1988, cũng tại trụ sở Hội văn nghệ Nha Trang và sau đó 
công bố lần đầu trước công chúng tại cuộc gặp gỡ ở Câu lạc 


bộ trung tâm du lịch Thanh niên Nha Trang tối 10-11-1988. 
Phú Khánh, Nha Trang vừa trải qua cơn bảo số 10. Buổi sáng 
biển Nha Trang sau cơn bão vẫn còn cái gì đe dọa chưa tan. 
Mặt biển xám tro, đục ngầu, vỗ vào bờ những đợt sóng vỡ 
bọt trắng hoen ố giận dữ, hất lên bao nhiêu rác rưởi như 
không muốn chấp nhận những thứ bẩn thỉu trong lòng đại 
dương mênh mông của mình. Xa tít là một dáng núi mờ 
chìm trong mây, gần hơn mấy dãy núi chỉ còn là những nét 
vẽ xanh lam đậm nhạt. Biển xa cũng màu lam hòa vào chân 
trời u tối lớp lớp mây xám nặng nề. Hàng dừa ven biển im 
lìm chỉ khẽ động vài cành lá buông xõa mệt mỏi. 

Vài người tắm biến hiếm hoi e dè lội xuống nước một chút, 
sóng xám xô tung mặt vội vàng trở vào bỏ về. Trên bờ một 
người đàn ông và một đứa con nhỏ ngồi chồm hổm nhìn ra 
khơi. Người bố gặm ổ bánh mì mặt đăm chiêu. Đứa bé một 
tay cầm ổ bánh, tay kia chống cằm vẻ suy tư như người lớn. 
Có phải là sự chờ đợi vô vọng đối với mọi người trong mọi 
hoàn cảnh? 

Viện Pasteur hình như lặng lẽ hơn. Tòa nhà nặng nề với 
những hàng cột lớn và tường quét vôi màu vàng đậm im 
vắng nhìn ra biển. Sau hàng rào sắt và cổng khóa kín, một 
bảng đá ghi "Khu di tích bác sĩ A. Yersin (1863-1943)". 
Tượng Yersin trước sân nhỏ bé, sơn đen huyền, chiếc đầu 
hói, bộ râu mép rậm dính với râu c^`ăm chổi xể bạnh ra 
trông dữ dội nhưng đôi mắt lại ẩn một nỗi buồn mệt mỏi như 
một con sư tử già nhớ tiếc quá khứ. Nhìn nghiêng, cổ tượng 
vươn dài, cong xuống chịu đựng một sức nặng vô hình 
nghiệt ngã đè lên số phận như tự mình nhận v ác thập tự giá 


khổ ải cho con người. Đây là một pho tượng bán thân nhỏ 
nhưng gây ấn tượng mạnh. 

Tượng Yersin làm chúng tôi liên tưởng đến buổi nói chuyện 
trước đây với nhà thơ Giang Nam, chủ tịch Hội văn nghệ Phú 
Khánh. Giang Nam đã kể về cuộc đấu tranh của giới văn hóa 
văn nghệ Phú Khánh để giữ tên đường Yersin và những di 
tích về Yersin, những công trình nghiên cứu về Yersin đang 
được giới trí thức, văn nghệ ở đây tiến hành. Chúng tôi cũng 
suy nghĩ về những việc mà giới trí thức và văn nghệ ở Đà 
Lạt phải làm về Yersin vì Yersin được coi là một trong những 
người đầu tiên tìm ra Đà Lạt, thành phố du lịch tuyệt vời của 
Tây nguyên. Đã có giả thuyết khác nói rằng Nguyễn Thông 
mới là người đầu tiên phát hiện vùng đất này. Đây là vấn đề 
cần phải làm rõ bằng nghiên cứu khoa học, không thể có 
định kiồên đối với người nước ngoài hay thiên vị đối với 
người trong nước. Dù sao đi nữa vai trò của Yersin đối với Đà 
Lạt không nhỏ và chúng ta không được quên điều này vì đó 
là biểu hiện của một dân tộc có văn hóa. 

Ơ Nha Trang theo dõi tin tức trên đài phát thanh và truyền 
hình về thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, chúng tôi chia sẻ 
với bạn bè Nha Trang về nỗi đau thiên tai muôn đời của 
miền Trung và cũng có trao đổi về việc tiến hành các cuộc 
gặp mặt, sinh hoạt văn nghệ trong thời điểm này, tại đây, có 
gì lấn cấn không. Tuy nhiên cuối cùng anh em nhất trí cứ 
làm vì nếu những sinh hoạt như thế có nội dung tiến bộ, góp 
phần thúc đẩy công cuộc đổi mới thì đó cũng là cách góp 
phần vượt qua khó khăn. Vả lại trước đây, trong chiến tranh, 
giữa đạn bom máu lửa, tiếng hát lời thơ vẫn cất lên đó thôi, 


đâu phải vì đau thương mà chúng ta tắt lời thơ, bặt tiếng 
hát. 

Tại Nha Trang, thời gian này anh em văn nghệ cũng đang 
bàn bạc sôi nổi về hai lá thư của Chế Lan Viên và Nguyễn 
Khải gởi cho ban bí thư Hội nhà văn. Hai lá thư được đánh 
máy chuyền tay phổ biến khá rộng. Sau này chúng tôi được 
biết hai lá thư không phải chỉ phổ biến ở đây mà còn ở nhiều 
nơi khác. Ơ đây chúng tôi mới được đọc thư Chế Lan Viên, 
chưa được đọc thư Nguyễn Khải. 

Thư của Chế Lan Viên, không biết có phải là của nhà thơ 
Chế Lan Viên nổi tiếng mọi người đều biết hay do ai đó 
trùng tên, mạo danh, dài sáu trang đánh máy, thật ra là một 
lá thư "ly kỳ rùng rợn". 

Tác giả lá thư tự cho mình là người ủng hộ đổi mới, tự khen 
mình về việc đánh giá đúng thơ lãng mạn tiền chiến, siêu 
thực, hiện thực lãng mạn, ca ngợi việc làm của ban thư ký 
Hội nhà văn là kịp thời, đúng; cho văn học dự báo là sai; chê 
Lại Nguyên Ân láo khoét, ngu xuẩn, xung kích mà dốt; tố 
Thanh Thảo quyt tiền nhuận bút của Xuân Diệu, Nguyễn 
Duy tự phao mình sẽ là thường vụ, các nhà văn đi Liên Xô 
buôn bán; cho Nguyên Ngọc là thâm hiểm và phải cách 
chức, vụ cả nước đánh Đặng Bửu là Pôn Pốt nước; Nguyễn 
Huy Thiệp đổi mới bằng chửi bới vu cáo, bắt ăn cứt, thiến 
dái... Hầu như không thiếu chuyện gì trên đời nữa. 

Ngoài những chuyện trên, đặc biệt lá thư dành đến hai trang 
để nói về việc tạp chí Langbian đã đăng "Đề dẫn" của Đảng 
đoàn Hội nhà văn năm 1979, thanh minh rất dài dòng và 
cuối cùng quy kết Langbian số 3 rất xấu và không hiểu tại 


sao lên án luôn tạp chí Sông Hương và Hoàng Phủ Ngọc 
Tường là cơ hội trong vấn đề này. 

Lá thư này đã gây "ân oán giang hồ" rất lớn. Có người nói 
đây mới chính là con người thực của Chế Lan Viên hiện 
nguyên hình lúc cuối đời, có người nói Chế Lan Viên đã phát 
điên vì bệnh tật đau ốm, có ngưồi nói đây là một đòn đánh 
vào đổi mới trong văn nghệ. Có một ông nào đó, đọc lá thư 
(bản mà sau đó chúng tôi nhận được) ức quá cứ mỗi đoạn lại 
phê ra ngoài lề một câu phản ứng đen đặc từ đầu tới cuối. 
Có người đề nghị đăng lên báo để "rộng đường dư luận". 
Riêng Hữu Loan đề nghị quay ronéo phổ biến rộng để anh 
em văn nghệ nghiên cứu học tập. 

Sau chuyến đi vì chưa có giấy phép ra số 4, ban biên tập tạp 
chí Langbian đã có bài cậy đăng ở các báo để trả lời Chế Lan 
Viên và nhiều người khác được nhắc đến trong thư cũng đã 
lên tiếng. 

Những bàn tán chung quanh hai bức thư của Chế Lan Viên 
và Nguyễn Khải càng làm cho buổi đọc thơ ở Câu lạc bộ 
trung tâm du lịch thanh niên Nha Trang thêm ý nghĩa. 

Từ câu chuyện"Màu tím hoa sim”, Hữu Loan nói rộng thêm 
về sự chân thật trong thơ và cái giả tong cuộc sống. Bài thơ 
đã vượt không gian và thời gian, đi vào lòng người mặc dầu 
bị ngăn cấm thô bạo và ấu trĩ. ""Chuyện tôi về" bằng thơ 
của Hữu Loan là một khúc tráng ca bi phẫn: 

30 năm không phải chuyện 

một sớm một chiều 

một ngày tù đã dài 

như thế kỷ 


đấy là tù trong ngục tối 

không nghe thấy gì 

không nhìn thấy gì 

khác vô cùng với tù 

ngoài đời, tù giữa chợ 

lúc nào cũng phải chứng kiến 

phải thấy 

phải nghe... 

một thứ tội hình 

tâm lý chiến 

lăng trì 

Với những đoạn đối thoại đầy khinh bạc: 

- Vì sao anh không làm nhà? 

- Vì tôi mắc làm người. 

- Tại sao không đi làm cán bộ? 

- Đi làm cán bộ và đi ăn cắp là tôi không đi. 

Những ai sẽ chối tai và những ai sẽ thông cảm với Hữu Loan 
trong bài thơ dồn nén ba mươi năm nghiệt ngã này? Ai sẽ 
thấy nhói lòng khi nhìn Hữu Loan ứa nước mắt, nghẹn giọng 
lúc đọc đến đoạn tất cả nhà phải "đi làm trâu thồ như bố" để 
kiếm ăn? Ai sẽ thấy trách nhiệm và lỗi lầm của mình khi đã 
đưa nhà thơ vào cảnh khốn cùng của cả cuộc sống vật chất 
và tinh thần gần một nửa đời người? 

Bùi Minh Quốc từ khi lên Đà Lạt, chỉ làm được vài bài thơ 
tình nhưng đã nung nấu cho một giai đoạn thơ mới của 
mình. Mấy bài thơ trữ tình chính luận lần đầu đọc trong 
chuyến đi này là sự tiếp nối và phát triển một Bùi Minh Quốc 
hào hùng và đầy xúc cảm thời chống Mỹ, với hơi thở phóng 


khoáng và quyết liệt của thời kỳ đổi mới đất nước. 

Người nghe lặng đi với một đoạn thơ mở đầu nói về Đảng 
chưa từng có trước đây: 

Không có ai 

Không có ai 

Có thể ngẩng nhìn trời 

Bình tâm mỗi sáng 

Khi những thằng đểu còn trong Đảng... 

Người nghe nổi gai khi tiếp cận sự thật kinh hoàng mà thơ 
đã công bố không chút e dè: 

Đồng chí - tiếng ấm lòng máu đỏ 

Sao có lúc vang lên lạnh rợn thế này 

"Đồng chí" dao đã nằm ém nhẹm dưới lòng tay 

Mưu mô đã xong và mọi ngả đường đã giăng cạm bẫy 

Và người nghe đã vỗ tay như sấm khi bài thơ chấm dứt bằng 
một khẳng định rất "nhân dân": 

Suốt một đời bạc tóc dưới mưa bom 

Mẹ lầm lũi đào hầm nuôi cách mạng 

Con xin nói 

với tất cả tấm lòng và lương tri cộng sản 

Mẹ chẳng phải đảng viên 

Nhưng mẹ có tấm-thẻ đỏ-trái-tim ròng ròng máu ứa 

Chính mẹ chứ không ai - mẹ phải nắm quyền 

Hỏi tội những thằng thẻ đỏ tim đen 

Những tràng pháo tay nồng nhiệt (dĩ nhiên không phải mọi 
người nghe đều vỗ cả - mà có những người chỉ nhíu mày) 
dành cho bài "Những ngày thường đã cháy lên" trên đây 
cũng như hai bài "Mẹ đâu ngờ” và "Không có gì quý hơn độc 


lập tự do" của Bùi Minh Quốc, ở nhiều nơi trên chuyến đi dọc 
đường đất nước phải chăng là sự gặp gỡ và bùng nổ của 
những điều tâm huyết đã nung nấu bao người vì niềm đau 
chung của tổ quốc hôm nay? 

Trước khi rời Nha Trang, Bùi Minh Quốc với tư cách hội viên 
Hội nhà văn Việt Nam cũng đã kịp hội ý với một số hội viên 
khác ở đây làm thêm một kiến nghị nữa về vụ tuần báo Văn 
nghệ và nghị quyết của ban chấp hành Hội nhà văn. Đây là 
vấn đề nổi lên mà những người quan tâm đến văn học trong 
cả nước đều theo dõi và có thái độ. Trước đó, Bùi Minh Quốc 
đã cùng với mười hai nhà văn nhà thơ ký tên công bố một 
bức thư ngỏ trên báo chí và ban chấp hành Hội văn nghệ 
Lâm Đồng đã họp toàn thể hội viên thảo luận và thông qua 
một kiến nghị về vụ việc này. 

Do những cuộc họp trước giữa lãnh đạo các hội ở Nha Trang 
không gặp được Giang Nam, chủ tịch Hội văn nghệ Phú 
Khánh vì Giang Nam bận công tác khác, đoàn văn nghệ Lâm 
Đồng đã tranh thủ đến nhà gặp Giang Nam với tư cách là ủy 
viên ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam để trao đổi thêm 
về tình hình. 

Anh em thắc mắc tại sao Giang Nam lại cũng giơ tay "biểu 
quyết 100%" thông qua nghị quyết của ban chấp hành Hội 
nhà văn lên án tuần báo Văn nghệ trong khi anh em hiểu 
rằng Giang Nam có quan điểm khác. 

Giang Nam than thở: "Trong không khí của hội nghị chắc ai 
cũng phải giơ tay thôi. Ban đầu người ta đưa ra dự thảo nghị 
quyết quy kết tuần báo Văn nghệ đã có sai lầm nghiêm 
trọng, nên đấu tranh để sửa lại là lệch lạc nghiêm trọng đã 


coi như thắng lợi rồi. Ngay chính Nguyên Ngọc cũng phải giơ 
tay biểu quyết để tự kết án mình kia mà”. 

Bùi Minh Quốc tấn công luôn: "Thế thì anh phải viết bài 
phản tỉnh nói rõ lại quan điểm của mình, nếu không quần 
chúng sẽ đánh giá anh, anh sẽ mất uy tín". 

Sau này nhiều anh em nói đùa: "Đáng lý Giang Nam phải 
viết bài Tôi đã bị lừa như thế nàó và công bố trên báo chí". 
Rõ ràng sự xung đột giữa hai xu thế, lực lượng đổi mới và 
bảo thủ đã bùng nổ, thử thách quan điếm, bản lĩnh và cả 
nhân cách của từng người. Nhiều thủ đoạn, xảo thuật về các 
mặt tổ chức, phương thức đấu tranh đã được sử dụng vào 
cuộc đấu. Rõ ràng là những người đổi mới muốn chiến thắng 
phải nhanh chóng thống nhất ý chí, tập hợp lực lượng và 
mài sắc vũ khí của mình để vào cuộc. 

Đoàn văn nghệ Langbian muốn rời Nha Trang sớm để tiếp 
tục cuộc hành trình còn rất dài nhưng sau cơn bão số 10 và 
lũ lụt, câu Tuy Hòa đã bị tắc chưa đi được nên đoàn quyết 
định đi vòng lên đường Tây nguyên. Thực ra đoàn cũng 
muốn đi qua Đaklak và Gia Lai-Kontum, hai anh em Tây 
nguyên ruột thịt của Langbian nhưng vì đường quá xa, xăng 
và tiền chuẩn bị ít ỏi nên ban đầu định không đi, nhưng nay 
vì tắc đường quốc lộ 1 nên đoàn quyết tâm đi. Âu cũng là 
"số mệnh" nếu có "số mệnh", vì chính tại Đaklak mà chuyến 
đi đã trở thành một "cuộc vận động có tính cách bè phái, 
mang màu sắc chính trị, lợi dụng công khai và dân chủ" như 
bị quy kết sau này, xuất phát từ sự báo động của ÐĐaklak. 
Quốc lộ 19 đi Buôn Ma Thuột xấu quá. Quãng đường từ Ninh 
Hòa qua khỏi đèo Phụng Hoàng chỉ khoảng 60 cây số mà xe 


đi mất hơn hai giờ nên đoàn xuất phát ở Nha Trang lúc 1 giờ 
trưa mà đến gần 6 giờ chiều mới đến Buôn Ma Thuột. 

Đoàn tìm đến Ban vận động thành lập Hội văn nghệ Đaklak 
ở cơ quan Sở văn hóa thông tin thì mọi người đã về cả, đoàn 
nhờ mấy nhân viên ở tập thể tại đây nhắn lại hẹn sáng mai 
làm việc và đi tìm chỗ nghỉ. Các nhà khách ở trung tâm thị 
xã đã hết chỗ nên người ta giới thiệu đến nhà khách tỉnh ủy 
ở biệt điện Bảo Đại cũ. 

Ơ đâu cũng gặp dinh, điện, nhà nghỉ của Bảo Đại. Vua có 
khác! 

Biệt điện Bảo Đại là một khu vườn yên tĩnh ở ngoại ô của thị 
xã, rộng khoảng hai hecta. Một ngôi nhà gác dài bằng gỗ, 
đơn giản nhưng hài hòa giữa khung cảnh chung quanh. Quả 
thực những nhà thiết kế có trình độ thẩm mỹ cao. Cổng vào 
biệt điện có lối đi lớn ở giữa và hai đường chung quanh chạy 
vòng ra sau trải nhựa. Vườn trồng đủ loại cây, mỗi thứ hai 
cây, trồng đối xứng quanh trục đường. Ngay sau cổng vào là 
hai cây long não lớn, cành mọc từ gốc và vươn tán sum suê 
như một cây đại thụ. Rồi dương liễu, soài, bơ, dừa, săng lẻ, 
ngọc lan, tùng... Tất cả đều có vẻ hùng vĩ, hoang dã và hơi 
âm u. 

Người ta mới xây thêm mấy dãy nhà phụ làm phòng ngủ cho 
khách du lịch, trông thực dụng, xấu xí, phá vỡ vẻ hài hòa 
của khung cảnh. Chỉ có một ngôi nhà gác mới xây kiểu nhà 
sàn dân tộc dành cho chuyên gia nước ngoài trông có vẻ 
thẩm mỹ. 

Ta lên án sự hưởng thụ của vua chúa ngày xưa nhưng ngày 
nay lại dùng các dinh, điện này để làm nơi nghỉ ngơi cho các 


ông lớn, không phải chỉ ở Buôn Ma Thuột mà nhiều nơi khác 
cũng thế. Có phải thời đại nào những kẻ cầm quyền cũng 
thích hưởng thụ? Tại sao không dành những nơi này để làm 
cung thiếu nhi, nhà bảo tàng văn hóa hay nhà sáng tác cho 
văn nghệ sĩ mặc dù cũng đã có chủ trương như thế? Anh em 
văn nghệ nói thẳng điều này có làm cho các "ông lớn" phải 
nhức nhối không, hay lại nổi giận lên và chụp ngay một cái 
mũ lên đầu văn nghệ? Nếu văn nghệ là lương tri thì văn 
nghệ phải nói thẳng điều mình nghĩ, văn nghệ chân chính 
không làm văn nô, bồi bút cho bất cứ ai và không thế lực 
bạo quyền nào có thể dập tắt tiếng nói chân chính của văn 
nghệ. 

Sáng hôm sau đoàn đến Sở văn hóa thông tin, rất may gặp 
được toàn thể thường trực ban vận động thành lập Hội văn 
nghệ Đaklak. Nghe nói đây là ban vận động được lập lần thứ 
ba, vì trước đó hai lần đều do đấu đá nhau nên không thành, 
phải giải thể. Ban vân động hiện nay có Châu Khắc Chương, 
trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy kiêm trưởng ban; Dương 
Thanh Tùng, phó giám đốc Sở văn hóa thông tin kiêm phó 
trưởng ban; Y Tim, phó trưởng ban và Đỉnh Hữu Trường ủy 
viên thường trực, và một số ủy viên khác. Thường trực Ban 
vận động mới có quyết định chỉ định bộ phận chuyên trách 
nên triệu tập họp để bàn kế hoạch. Thế là đoàn văn nghệ 
Langbian đã đến ở úng lúc (hay không đúng lúc?) để làm 
việc với cả tập thể thường trực ban vận động. Rút kinh 
nghiệm ở Nha Trang - Phú Khánh, đoàn văn nghệ Langbian 
phân công như sau trong các cuộc tiếp xúc: Bùi Minh Quốc, 
trưởng đoàn đại diện Hội văn nghệ Lâm Đồng làm công tác 


ngoại giao giới thiệu khái quát về các hoạt động của Hội văn 
nghệ Lâm Đồng và những vấn đề chung cần trao đổi; Bảo 
Cự giới thiệu tạp chí văn nghệ Langbian, kiến nghị của Hội 
văn nghệ Lâm Đồng về vụ tuần báo Văn nghệ, kiến nghị của 
các hội văn nghệ địa phương và bản tuyên bố cá nhân (đã 
thông qua ở Phú Khánh); Hoàng Như Thủy An, Lưu Hữu Nhi 
Dũ lo phát hành sách, tạp chí Langbian. Ngoài ra Hữu Loan 
và các thành viên của Hội văn nghệ Lâm Đồng khi tiếp xúc 
với giới văn nghệ và công chúng sẽ tiếp xúc với tư cách là 
những người sáng tác, hoạt động văn học nghệ thuật. 

Sau khi đoàn văn nghệ Langbian trình bày mọi chuyện, từng 
thành viên của thường trực ban vận động Hội văn nghệ 
Đaklak đều phát biểu hoan nghênh nhiệt tình và xu thế đổi 
mới của Lâm Đồng nhưng vì ban vận động mới thành lập, 
chưa có tư cách pháp nhân(?), chưa họp bàn kế hoạch nên 
không tiện ký chung kiến nghị với các hội bạn mà sẽ có ý 
kiến riêng sau. 

Đang lúc trao đổi, Văn Thanh, trưởng ban biên tập tạp chí 
Văn nghệ Đaklak, đến báo tin sáng nay Phòng văn nghệ đài 
phái thanh - truyền hình Đaklak có tổ chức một cuộc tọa 
đàm góp ý một số bài thơ đang có vấn đề tranh luận, chưa 
được phát trên đài và ban tổ chức nghe tin có đoàn văn 
nghệ Langbian đến nên mời sang tham dự. 

Đoàn nhanh chóng kết thúc cuộc làm việc với ban vận động 
Hội văn nghệ để sang dự với đài đúng lúc Văn Thảnh, trưởng 
phòng văn nghệ của đài cho xe đến đón. 

Cuộc tọa đàm ở đài có khoảng hơn mười người dự, gồm cán 
bộ phòng văn nghệ và một số cộng tác viên, tập trung trao 


đổi về hai bài thơ của Nguyễn Mạnh Tấn và Văn Thanh. 
Nguyễn Mạnh Tấn, một người viết tại chỗ từ trước giải 
phóng, hiện nay là chủ nhiệm một hợp tác xã chế biến cà- 
phê ở Buôn Ma Thuột, với bài thơ "Sáng nay" phô bày một 
hiện thực đau đớn, đúc kết trong một so sánh cảm giác tâm 
trạng lạ lùng: 

Thời chiến 

Sáng nay 

Thức dậy 

Mới thấy mình còn sống 


Thời bình 

Sáng nay 

Thức dậy 

Thấy mình sắp chết 

Và hình ảnh cuộc đời thường xót xa với tình cảnh hết gạo, 
hết cám, hết mắm, vợ bó gối, con gục đầu, heo tung 
chuồng, với hàng ngàn nghị quyết hay nhưng thực hành quá 
dở, với rừng cờ, pa-nô, áp-phích hoàn thành kế hoạch nhưng 
người ta vẫn vượt biên, với xe tăng ngủ vùi trên tảng đá 
(tượng đài xe tăng chiến thắng ở ngã sáu Buôn Ma Thuột), 
với Chúa biến thành tượng đá rồi Chúa lại vẫy tay chào... 
Đúng là một bài thơ "khó chịu". 

Bài"Bạn bè ơi, có lẽ nào? " của Văn Thanh rất dài, tới bảy 
trang đánh máy, nhưng nhức nhối nhất là hai câu: 

Tôi bây giờ như quả trứng ung 

Đảng ấp suốt hai mươi lăm năm không nở được 

Những người tại chỗ dự tọa đàm phát biểu ý kiến rất sôi nổi, 


hầu như thống nhất quan điểm là các bài thơ tuy phản ánh 
hiện thực nhưng tính tư tưởng yếu, bi quan, nói cho hả giận, 
căm giận nhiều hơn yêu thương, tâm nhiều nhưng tình ít, 
không chỉ ra được lối thoát, lãnh đạo không thể chấp nhận... 
Khi được mời phát biểu, anh em văn nghệ Langbian đều 
hoan nghênh việc làm của đài, vì tuy không sử dụng bài và 
trong tọa đàm có nhiều ý kiến phê phán nhưng đã tổ chức 
tọa đàm là đã tôn trọng văn nghệ, tôn trọng tác giả (có mời 
tác giả dự), tuy nhiên ý kiồên riêng về các bài thơ và những 
vấn đề quan điểm sáng tác lại khác với những ý kiến phê 
phán đã được phát biểu. 

Bảo Cự cho rằng nỗi đau nào của con người cũng cần được 
phản ánh vào văn học, kể cả những niềm đau rất riêng và 
niềm đau chung của mọi người. Riêng nỗi đau trong các bài 
thơ trên lại không đơn lẻ mà rất phổ quát, đó là sự th.ật cần 
được nói ra. Không phải bài thơ nào cũng chỉ ra được lối 
thoát. Tìm lối thoát ra khỏi hiện thực đau buồn của đất nước 
là trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt là của những người 
lãnh đạo chứ không phải là của riêng nhà thơ, trong một bài 
thơ. Văn nghệ nói lên sự thật, dù gay gắt cay đắng nhưng 
lãnh đạo phải lắng nghe chứ văn nghệ không phải gò bút cố 
viết, cố nói cách nào cho vừa lòng lọt tai lãnh đạo. 

Hữu Loan, từ trường hợp riêng đặc biệt của mình, nói về cái 
chung rất gay gắt: "Các anh đã lạc hậu sau tôi 30 năm vì 
bây giờ mới đặt ra những vấn đề như thế. Tôi vẫn là cây gỗ 
vuông chành chạnh suốt đời không chịu đẽo tròn để lăn long 
lóc. Cái tâm mới là điều quan trọng trong văn học. Chữ tâm 
kia mới bằng ba chữ tài. Về kỹ thuật không dám chữa thơ ai, 


nếu thơ xuất phát từ tâm. Sai lâm của chế độ là đã đề cao 
giai cấp tính, đến chỉ còn đẳng cấp thống trị. Giai cấp tính 
không bằng nhân đạo tính. Văn chương của quần chúng 
hiện nay rất vĩ đại, thống trị phải soi vào để sửa. Những 
người tạo ra sai lầm phải sửa chứ không phải bắt văn nghệ 
sửa. Không được ïa ra để bắt người ta hốt, phải tự hốt đi. 
Ngày trước tôi làm bài thơ có câu: 

Cụ Hồ như Trời cao 

Kêu làm sao cho thấu 

Xuân Diệu biên tập, yêu cầu sửa nhưng tôi không sửa vì rõ 
ràng cụ Hồ không xa cách quần chúng nhưng ở nhiều địa 
phương nhân dân bị đàn áp vẫn kêu không thấu cụ Hồ. 

Ngày xưa Trần Tế Xương đã viết: 

Một tuồng rách rưới con như bố 

Ba chữ nghêu ngao vợ chán chồng 

Đó là nỗi đau của thực tế cuộc sống. Chúng ta viết hôm nay 
cũng thế mà thôi. 

Theo Bùi Minh Quốc, bài thơ của Nguyễn Mạnh Tấn là tiếng 
kêu cứu từ dưới đáy xã hội, rất thật lòng nên người nghe 
phải trăn trở, không thể thờ ơ. Điều đó sẽ góp phần thúc đẩy 
công cuộc đổi mới hôm nay vì để đổi mới phải làm hai điều: 
giải quyết thế lực bảo thủ trong bộ máy Đảng và Nhà nước, 
đồng thời giải quyết tình trạng thờ ơ, đứng ngoài cuộc của 
nhiều người. Bài thơ Văn Thanh là tiếng nói đầy trách nhiệm 
về sự sai lầm kéo dài vừa qua nên cần phải được lắng nghe 
và trân trọng. 

Sau ý kiến của khách, cuộc tọa đàm sôi nổi hẳn lên, đi vào 
tranh luận nhưng lúc đó đã quá trưa rồi. Anh em đề nghị 


chiều tiếp tục trao đổi nữa và chuyển thành một buổi gặp gỡ 
nói chuyện văn nghệ giữa đoàn khách với anh em sáng tác ở 
địa phương, mời thêm người tham dự. Tuy đến tối đài phải tổ 
chức một buổi gặp gỡ giữa đoàn khách với công chúng yêu 
văn thơ của thị xã nhưng đài vẫn nhiệt tình tổ chức tiếp 
cuộc gặp gỡ buổi chiều. 

Điều lạ là những người đã phê phán mạnh mẽ thơ Nguyễn 
Mạnh Tấn và Văn Thanh khi được yêu cầu đọc thơ lại đọc 
những bài có nội dung và xu thế tương tự. Phải chăng người 
ta đã nói không thật lòng, theo một ý đồ chỉ đạo hay người 
ta nói theo những giáo điều đã trở thành tín điều, thành thói 
quen, nhất là trong hội nghị, nhưng tự thâm tâm, với sự tác 
động mạnh mẽ của thực tế cuộc sống, người ta đã nghĩ khác 
và viết khác hơn trong tác phẩm đích thực của mình? Phải 
chăng đó là tín hiệu đáng mừng của đổi mới? Chính trong 
buổi chiều này, những người tham dự đã ký vào bản "tuyên 
bố" đòi dân chủ mà sau này họ phải bị kiểm điểm(?!). 

Buổi tối gặp gỡ công chúng là một buổi thú vị và chứng tỏ 
tài tổ chức của đài. Tất cả chỉ chuẩn bị trong một buổi chiều 
nhưng hội trường đầy người, gồm nhiều thành phần, từ cán 
bộ lãnh đạo cho đến sinh viên, học sinh. Dương Thanh Tùng 
giới thiệu đoàn khách rất trân trọng. Linh Nga, cô gái "ĐDê, 
nguyên văn công, là người dẫn chương trình tuyệt hảo, sinh 
động với giọng Hà Nội ngọt ngào. Có cả người ngâm thơ và 
hát nhạc minh họa. 

Hữu Loan lại nói chuyện "Màu tím hoa sim", đọc"Hoa 
lúa","Khát vọng hiến dâng", Bùi Minh Quốc nói về hình ảnh 
người mẹ trong thơ mình từ "Mẹ đào hầm" thời kháng chiến 


và những điều "Mẹ đâu ngờ" hôm nay, qua mấy bài thơ 
chính luận trữ tình nẩy lửa. Bảo Cự nói về nhóm Việt và văn 
học yêu nước tiến bộ tại các đô thị miền Nam trước đây. 
Hoàng Như Thủy An ngâm "Bên kia sông Đuống" hào hùng 
của Hoàng Cầm đã bao lần ngân vang trong những đêm đốt 
lửa đấu tranh của sinh viên học sinh miền Nam. Lưu Hữu Nhi 
Dũ, thành viên trẻ nhất của đoàn, sinh viên đại học tổng hợp 
mới ra trường cũng được mời đọc thơ tình. Do ban tổ chức 
quý khách yêu cầu và người nghe cũng nhiệt tình - dù buổi 
gặp gỡ nói chuyện kéo dài đến khuya - nên tất cả thành viên 
trong đoàn đều phải xuất hiện. Đây là buổi ra mắt công 
chúng đây đủ nhất của đoàn trong suốt chuyến đi. Phải 
chăng điều này đã tác động mạnh đến Đaklak, gây nên 
những phản ứng không thuận lợi sau này? 

Không phải chỉ chừng đó. Lại còn thêm một buổi gặp gỡ 
nữa. Sáng hôm sau, đoàn đã dự định lên đường nhưng anh 
em ở địa phương lại níu kéo ở thêm một ngày nữa để dự 
sinh hoạt kỷ niệm 100 ngày mất nhà thơ Thanh Tịnh. 

Buổi sinh hoạt này tổ chức tại quán cà-phê Nhớ. Ơ đây quán 
"Nhớ "mới ra đời nên được phép"nhớ", chứ quán "Bâng 
khuâng", một quán nổi tiếng từ trước giải phóng thì sau 75 
không được"bâng khuâng" nữa, phải tự xóa bảng hiệu vì bị 
phê phán đặt tên như thế thiếu quan điểm, mất lập trường. 
Dù sao, sự tồn tại của quán Nhớ cũng là một tiến bộ đáng 
mừng. 

Quán Nhớ đơn sơ, mái tranh, vách liếp, trang trí đơn giản, 
bàn ghế làm bằng gốc cây đặt chung quanh các cọc tiêu 
trong một khu sân nhỏ nhưng gọn gàng ấm cúng. Chủ quán 


là anh Thông, một người có đầu óc tổ chức. Quán đã thực 
hiện nhiều buổi sinh hoạt văn nghệ như triển làm tranh, ảnh 
nghệ thuật, giới thiệu nhạc tiền chiến, thơ Quang Dũng... 
Đây là một hình thức tổ chức, tập hợp mới mẻ, đáng chú ý. 
Nghe chủ quán nói ban đầu rất khó khăn, phải làm nhiều 
đơn từ và phải xin đến sáu con dấu mới được phép làm. 
Những sinh hoạt ở đây được cán bộ các ngành văn hóa văn 
nghệ tham dự và giúp đỡ. 

Buổi sinh hoạt kỷ niệm 100 ngày mất của Thanh Tịnh quy tụ 
khá đông người dự gồm nhiều nhóm, anh em hoạt động văn 
nghệ, giáo viên, sinh viên học sinh và cả những người yêu 
thơ ở cách thị xã 20, 30 cây số cũng tìm đến. Có hai người 
nói chuyện về cuộc đời, sự nghiệp thi ca của Thanh Tịnh. 
Ban tổ chức giới thiệu hai người này là sĩ quan Quân đội 
nhân dân Việt Nam về hưu, trước đây đã có gặp gỡ, từng 
công tác chung với Thanh Tịnh. Tiếp đó là minh họa thơ, các 
ý kiến phát biểu về thơ Thanh Tịnh. Vì nội dung chuẩn bị sẵn 
tương đối dài nên đoàn khách chủ yếu ngồi nghe, không 
phát biểu ý kiến. Trước khi ra về, do ban tổ chức và những 
người tham dự yêu cầu, Hữu Loan có lên phát biểu vài lời và 
đọc bài "Màu tím hoa sim”. 

Â n tượng của đoàn về Đaklak rất tốt đẹp, rất "nhớ" và 
"bâng khuâng", nhưng thật bất ngờ, sau này khi ra đến Huế, 
đoàn mới biết Ban tuyên giáo Đaklak đã báo cáo lên Ban 
tuyên huấn Trung ương về việc làm sai trái của đoàn văn 
nghệ Langbian đã đi vận động, có tính cách bè phái, xách 
động, kích động, v.v... và v.v... Sau đó, với điện mật của Ban 
bí thư Trung ương Đảng gởi Tỉnh ủy Lâm Đồng và tất cả các 


tỉnh thành ủy, công văn của U y ban trung ương Liên hiệp 
văn học nghệ thuật Việt Nam gởi các hội văn nghệ và ban 
tuyên giáo các tỉnh, thành trong cả nước nghiêm khắc phê 
phán chuyến đi của đoàn văn nghệ Lâm Đồng làm chuyến đi 
nổi lên như một sự kiện nghiêm trọng. Tuy nhiên đó là 
chuyện về sau, còn bây giờ thì đoàn văn nghệ Langbian vẫn 
phơi phới tiếp tục cuộc hành trình, trên chiếc xe sực nức mùi 
cà-phê lừng danh Buôn Ma Thuột mà Nguyễn Mạnh Tấn đã 
biếu đoàn đến ba ký, sau này đoàn đem tặng lại bạn bè trên 
dọc đường đi và uống mãi suốt cả chuyến đi cho tới khi về 
Đà Lạt vẫn chưa hết. (Hương vị của cà-phê Đaklak, tấm lòng 
và tình cảm của anh em văn nghệ Đaklak đối với Langbian 
vẫn không hề nhạt đi dù sau này chúng tôi biết Châu Khắc 
Dương, trưởng ban tuyên giáo kiêm trưởng ban vận động 
Hội văn nghệ Đaklak đã nói là không muốn tiếp đoàn, đã 
ngăn cản không cho đoàn đưa các nội dung kiến nghị, tuyên 
bố ra, đã yêu cầu Sở văn hóa thông tin cho xăng để tống 
xuất đoàn đi sớm... Chao ôi! Chúng tôi không buồn cho mình 
mà chỉ tự hỏi Hội văn nghệ Đaklak sẽ đi về đâu khi có một 
người phụ trách như thế!) 

Quốc lộ 14 dẫn vào cửa ngõ thị xã Pleiku rực vàng hoa 
hướng dương dài đến mấy cây số, tràn lên giữa sườn núi 
Hàm Rồng. Đây là loại hoa quỳ dại, hoa nhỏ và dân giã, 
không chải chuốt đài các như hướng dương của phương tây, 
nhưng vào cuối đông này là mùa hoa nở, hàng triệu đóa hoa 
quỳ thắp sáng cả một vùng rừng núi. 

Hướng dương gợi nhớ nhiều điều: 

Lòng em như đóa hướng dương 


Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời 

(ca dao?) 

Hướng dương lòng thiếp như hoa 

Lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương 

(Chính phụ ngâm khúc) 

Ai là hướng dương, ai là mặt trời? Bao nhiêu người con gái 
đã hướng lòng mình về một phương rực rỡ, bao nhiêu người 
con trai đã xứng đáng là vâng thái dương ánh sáng chan 
hòa. Bao nhiêu hướng dương đã tàn và thái dương đã chìm 
tắt. Tây nguyên là xứ sở của hướng dương. Đoàn văn nghệ 
Langbian ra đi với lời chào tiễn biệt của hướng dương Đà Lạt 
cuối đèo Prenn, gặp lại hướng dương ở đỉnh Phượng Hoàng 
trên đường đến với Đaklak, bây giờ lại đi giữa rừng hoa vàng 
trên lối vào "đất nước đứng lên" của anh hùng Núp. Hướng 
dương phải có vị trí xứng đáng hơn trong xúc cảm của 
những người sáng tạo văn học nghệ thuật về Tây nguyên. 
Hội văn nghệ Gia Lai - Kontum mới được thành lập, ra mắt 
ban chấp hành lâm thời tháng trước. Hôm đó văn nghệ 
Langbian không sang chia vui được nên lần này đến trước 
hết là để chào mừng bạn. Trụ sở hội mới được cấp ở số 86 
đường Phan Bội Châu gần trung tâm thị xã. Nhà cũng khá 
rộng tuy trang bị ban đầu còn đơn sơ. Một phòng trưng bày 
tranh, tượng, ảnh nghệ thuật ngay trong cơ quan chào 
mừng buổi ra mắt của ban chấp hành hội vẫn còn. 

Chúng tôi gặp hầu như đủ cả lãnh đạo và cán bộ cơ quan hội 
bạn: chủ tịch Trịnh Kim Sung, phó chủ tịch Nguyễn Khắc 
Quán và những người khác như Nay Nô, Thu Loan, Tuấn, 
Huy... Cơ quan mới thành lập nhưng đã có biên chế nhiều 


hơn Lâm Đồng. Lâm Đồng chỉ có chín người, trong đó có một 
chuẩn bị về hưu, có lẽ là một hội văn nghệ tỉnh ít cán bộ 
nhất nước. 

Hội văn nghệ Gia Lai - Kontum rất quý khách, lo cho khách 
ăn ở chu đáo. Cũng như nhiều nơi khác đây là sự giúp đỡ 
quý báu cho đoàn văn nghệ Langbian trong chuyến hành 
trình dài vì văn nghệ Langbian giàu tình cảm, tâm huyết 
nhưng nghèo vật chất quá. Chúng tôi đã tổ chức một cách 
hơi phiêu lưu với tinh thần vừa đi vừa khất thực" bạn bè. 
Trong buổi làm việc chung với lãnh đạo hội bạn, bạn tán 
thành kiến nghị của ba hội Lâm Đồng, Phú Khánh, Nha Trang 
đã ký, nhưng có vẻ dè đặt trước những điểm kiến nghị hơi 
mạnh mẽ. Bạn trình bày tình hình hội mới thành lập, còn 
nhiều khó khăn, cần hết sức tranh thủ lãnh đạo tỉnh bằng 
các phương pháp khéo léo, có sức thuyết phục để được hỗ 
trợ. Việc cụ thể mà hai hội thống nhất là thảo ra một bản 
kiến nghị về hợp tác toàn diện giữa các hội văn nghệ ba tỉnh 
Tây nguyên hai bên ký ngay và sau đó chuyển tiếp cho 
Đaklak. Rõ ràng Tây nguyên là một vùng đất độc đáo của tổ 
quốc mà văn hóa văn nghệ cũng có đặc trưng cần phát huy 
bằng sự phối hợp hoạt động giữa những người hoạt động 
văn học nghệ thuật ba tỉnh. 

Hội bạn đã nhanh chóng tổ chức một cuộc gặp gỡ với anh 
chị em sáng tác và cán bộ các ngành văn hóa tư tưởng tại 
thư viện tỉnh và một đêm gặp gỡ công chúng tại Nhà văn 
hóa trung tâm. 

Hầu như ở đâu cũng thế, việc ký hay không ký vào bản 
tuyên bố cá nhân là một sự lựa chọn không đơn giản. Chúng 


tôi coi đó là quyền tự do hoàn toàn của mỗi người nhưng sự 
tranh luận, đánh giá của mọi người đối với mỗi người về việc 
này lại là quyền của công chúng. Trong cuộc gặp ở thư viện 
tỉnh tại Pleiku có giáo sư Đắc tham dự. Giáo sư Đắc đồng 
tình với cách đặt vấn đề nhưng vì là cán bộ ở Hà Nội đến địa 
phương công tác nên không tiện ký. Đặng Kim Tấn, phó Ban 
tuyên giáo Gia Lai - Kontum, một người làm thơ của tỉnh, 
phát biểu rất dài, đại ý hoan nghênh đổi mới nhưng cần phải 
chờ đợi vì nghị quyết 05 mới ra đời một năm, thời gian cón 
quá ít, và không đả động gì đến việc ký tuyên bố. Nguyễn 
Đỗ, một người làm thơ, đến họp muộn, yêu cầu đưa ngay 
văn bản đến để ký và phát biểu hơi gay gắt, đề nghị những 
người tham dự nói rõ quan điểm của mình, không nói lòng 
vòng, phải tỏ thái độ của mình ngay đối với việc ký vào bản 
tuyên bố mà theo anh là hoàn toàn cần thiết và chính đáng. 
Thái độ vủa Nguyễn Đỗ có thể làm một số người khó chịu. 
Nhưng biết sao, tỏ thái độ là quyền của mỗi người và trong 
nhiều vấn đề của cuộc sống, việc va chạm về quan điểm là 
điều bình thường, nhất là trong cuộc đấu tranh cho đổi mới 
hiện nay. 

Chúng tôi rời Gia Lai - Kontum đi Nghĩa Bình, nơi đang khẩn 
trương chuẩn bị kỷ niệm 200 năm chiến thắng Đống Đa. 

Từ Pleiku, theo quốc lộ 19, qua khỏi đèo An Khê là bắt đầu 
huyện Tây Sơn, quê hương Nguyễn Huệ. Đoàn định vào 
thăm Nhà bảo tàng Quang Trung nhưng kẹt cầu không đi 
được. Người ta đang sửa chữa, mở rộng cây cầu nhỏ bắc 
ngang qua một nhánh của sông Côn, trên đường ởi vào nhà 
bảo tàng và các di tích khác nơi quê hương Nguyễn Huệ. 


Đi ngang qua nơi này, anh em lại nhớ đến "Phẩm tiết" của 
Nguyễn Huy Thiệp và bắt đầu luận về anh hùng và nhân vật 
anh hùng trong văn học. Hoạt động văn nghệ kể cũng thú 
vị. Đi suốt sáu nghìn cây số không bao giờ hết chuyện. 
Chuyện nào cũng hào hứng sôi nổi, không phải nói tào lao 
để giết thì giờ mà nói bằng tất cả tâm hồn và nhiệt huyết 
của mình, có lúc đưa đến tranh cãi gay gắt, ngay trong 
đoàn. 

Mọi người đều thống nhất anh hùng cũng là con người có 
những khía cạnh thường tình. Biết yêu, thậm chí yêu nhiều 
hay nói cách khác, mê gái cũng là chuyện bình thường của 
anh hùng, không có gì đáng chê trách hay hạ phẩm giá của 
anh hùng. Chính điều đó mới làm cho anh hùng là con 
người, gần gũi với con người. Riêng Nguyễn Huệ có ba vợ, 
theo"Hoàng Lê nhất thống chí" trước khi ra Bắc cưới Ngọc 
Hân có tuyên bố một câu rất dân dã mà cũng rất ngang 
tàng: "Ta chỉ mới quen gái Nam Hà, chưa biết con gái Bắc 
Hà, nay cũng nên thử một chuyến xem có tốt không. " 

Luận về anh hùng, đánh giá lại anh hùng là quyền của mọi 
người và của lịch sử. Mỗi triều đại có quan điểm riêng, 
không thể đem quan điểm đó áp đặt cho hậu thế vĩnh viễn. 
Lịch sử không đứng nguyên một chỗ và hậu thế có quyền 
đánh giá lại lịch sử. Không được dùng lịch sử để che đậy tội 
ác của mình hiện nay. Cho nên luận điểm cho rằng"nói xấu 
Nguyễn Huệ được thì nói xấu Bác Hồ và các lãnh tụ hiện nay 
cũng được" là một luận điểm dễ được nhiều người đồng tình 
nhưng rất nguy hiểm. 

Chúng ta không hạ bệ thần tượng nhưng không tôn sùng 


thần tượng một cách mù quáng mà phải đánh giá đúng thần 
tượng. Đừng để đến khi nhận ra thần tượng chỉ là lớp sơn 
hào nhoáng bên ngoài còn bên trong mục ruỗng rồi thất 
vọng và niềm tin sụp đổ. Dù là Nguyễn Huệ hay bất cứ anh 
hùng nào khác là niềm tự hào của dân tộc, nhưng nếu ta 
phát hiện ra có điều gì không tốt, không xứng đáng, ta 
không có quyền làm ngơ hay che đậy, giấu giếm để tiếp tục 
tung hô. Đánh giá lại lịch sử không phải là bội bạc,"bắn súng 
lục vào quá khứ"mà là trách nhiệm của mỗi thế hệ để tìm ra 
bước đi lên cho tương lai. Tại sao việc Liên Xô trong cải tổ 
xét lại Xít-ta-lin làm nhiều người của ta không hài lòng, thậm 
chí run sợ và tìm cách ngăn cản ảnh hưởng của những việc 
như thế vào công cuộc đổi mới của ta? Lịch sử sẽ là vị quan 
tòa rất công bằng, không ai che giấu sai lầm, tội ác của 
mình trước lịch sử mãi được. Công là công, tội là tội, không 
được mập mờ đánh lận con đen. 


Tiêu Dao Bảo Cự 
Hành Trình Cuối Đông 
Phần hai 
(bút ký về một chuyến đi có thật) 


Riêng về Nguyễn Huệ cũng có ý kiến cho rằng đánh ngoại 
xâm nhưng không mang lại hạnh phúc cho nhân dân chưa 
phải là anh hùng. Nguyễn Huệ chưa lên ngôi đã giết tướng, 
nếu làm vua lâu dài chưa chắc đã hơn gì Lê Lợi. Ơ Quy Nhơn 
người ta yêu mến Nguyễn Nhạc hơn Nguyễn Huệ. Đó là một 
luận điểm hơi cực đoan, nhưng hãy chứng minh một cách 
khoa học đi và sẽ tranh luận để làm sáng tỏ chứ không phải 
vội quy kết là nói xấu anh hùng, hạ bệ thần tượng. 

Đến Hội văn nghệ Nghĩa Bình ở Quy Nhơn, lãnh đạo hội đi 
vắng nên dù có nhiều cán bộ ở cơ quan cũng không ai tiếp 
đoàn cả dù ở Pleiku đoàn đã điện về báo trước. Đoàn đến 
nhà riêng tìm Thanh Thảo, nhà thơ, phó chủ tịch hội. Nghe 
nói Thanh Thảo là phó chủ tịch hội nhưng ít khi đến cơ quan 
vì đang mâu thuẫn với Thu Hoài, chủ tịch hội và nội bộ lãnh 
đạo hội đang rất gay cấn, chia hẳn thành hai phe xung đột 
nhau từ mấy năm qua và hiện nay đang ở vào giai đoạn một 
mất một còn. Hoạt động của hội do đó hạn chế rất nhiều. 
Đoàn kết là một vấn đề không đơn giản nhưng đừng vội quy 
là văn nghệ hay mất đoàn kết. Ơ lãnh vực nào tình trạng 
này cũng có thể xảy ra nhưng có nơi người ta che giấu kỹ 
còn anh em văn nghệ thì cứ nói huych toẹt ra. Vấn đề là ở 
chỗ đoàn kết với ai và cần phải đấu tranh chống ai, không 


thể đoàn kết với kẻ xấu được. 

Thanh Thảo báo tin cho một số anh em văn nghệ và anh em 
kéo đoàn đi uống bia mừng gặp mặt. Nhiều tin tức văn nghệ 
nóng hổi trong nước được trao đổi và mỗi người đều có quan 
điểm của mình. Hóa ra nhiều người ở mọi nơi đều quan tâm 
đến tình hình thời sự văn nghệ hiện nay vì đó là những vấn 
đề nóng bỏng liên quan đến lương tâm và trách nhiệm của 
mỗi người. 

Trong khi chờ làm việc chính thức với lãnh đạo hội bạn, đoàn 
tranh thủ đi thăm mộ Hàn Mặc Tử vì đã đến Quy Nhơn thì 
không thể không viếng Hàn Mặc Tử được. Trước đó, đọc tin 
trên báo thấy nói mộ Hàn Mặc Tử mới được sửa sang lại, ai 
cũng mừng. Vừa qua có người đã làm ầm ï về chuyện khôi 
phục, đánh giá lại Hàn Mặc Tử nhưng thực ra ở miền Nam, 
mấy chục năm qua Hàn Mặc Tử không hề bị hiểu lâầm,"hạ 
giá", mà Hàn vẫn là một trong những nhà thơ được yêu mến 
nhất, thơ Hàn nhiều lần được tái bản, trong sổ tay người yêu 
thơ nào cũng có thơ Hàn. Những dòng thơ viết bằng máu, 
bằng hồn, bằng não của nhà thơ đau thương bạc mệnh đã 
làm rung chuyển mọi tâm hồn đa cảm: 

Ôi điên cuồng, ôi rồ dại, rồ dại 

Ta cắm thuyền chính giữa mảnh hồn ta 

Không ngờ chuyến đi thăm mộ Hàn lần này đã để lại nhiều 
dư vị cay đắng. Cùng đi với đoàn có Trần Hinh, làm thơ, viết 
nhạc, phó giám đốc Sở giao thông vận tải, nguyên đại biểu 
quốc hội, một người có tâm hồn văn nghệ và rất phóng 
khoáng. 

Mộ Hàn chỉ cách trung tâm thị xã khoảng bốn cây số, nằm 


ven bờ biển. Đầu đường lên dốc đến mộ có tấm bảng lớn 
ghi: Ghềnh Ráng, danh lam thắng cảnh được nhà nước xếp 
hạng. Nghiêm cấm chặt cây, đào đá... 

Con đường lổn nhổn đá sỏi, nước xói thành hào sâu ngay 
giữa đường, có một chiếc tải và mấy công nhân đang lấy đất 
bên lề đường, cạnh đó hai người đang san lấp đá mặt bằng, 
có vẻ như để làm nền dựng quán. 

Trên đầu dốc là một cổng lớn có bảng đề"Doanh trại quân 
đội nhân dân", tấm bảng méo mó, gẫy gập nhiều khúc. Anh 
em đi vào bằng cách lách mình qua một cánh cổng lớn khép 
hờ làm bằng khung sắt và lưới B40. Bên trong, mấy căn nhà 
làm bằng tôn Mỹ, cả vách lẫn mái, có rào lưới sắt chống B40 
và kẽm gai, cao chớn chở. 

Qua cổng mới đi mấy bước, một sĩ quan mang quân hàm đại 
úy đi ra xua tay không cho vào, yêu cầu đi đường vòng phía 
ngoài vì đây là khu vực cấm. Trần Hinh nói từ trước vẫn đi lối 
này và có ông cụ ở Hà Nội mới vào muốn đi thăm mộ Hàn 
Mặc Tử nhưng viên sĩ quan vẫn kiên quyết từ chối. Vì bị xua 
đuổi rất gắt nên anh em không ai muốn nói gi thêm và đành 
ra cổng đi vòng ngõ khác. Ngõ mới này là một đường dốc 
gập ghềnh, hai bên rào kẽm gai công-xéc-ti-na của Mỹ ba 
bốn lớp dầy đặc. Bảo Cự nói đùa:"Ai muốn đến với nhà thơ 
chân chính phải đi qua con đường sạn đạo". Thế nhưng đi 
đến nửa dốc thì đường tắc, kẽm gai vây hãm tất cả. Thấy có 
một chỗ kẽm gai thưa anh em đang bàn đạp rào sang nhưng 
một ông già, đang đứng cuốc cỏ lúa bên kia rào lên tiếng 
ngăn cản. Trần Hinh nói: "Có ông cụ bạn của Hàn Mặc Tử ở 
xa vào thăm mộ". Ông già trả lời ngay: "Mộ bạn chứ mộ cha 


cũng phải đi đường kia, đạp hư lúa ai chịu? " 

Anh em ai cũng điếng người không sao đối đáp được. Mặc 
dù mộ Hàn chỉ cách đó vài chục mét nhưng không cách nào 
vào được, anh em đã phải trở xuống và quyết định bằng mọi 
cách phải đi vào bằng cổng doanh trại vì nhà nước đã có 
bảng đề đây là danh lam thắng cảnh được xếp hạng. Bùi 
Minh Quốc rất tức giận, lấy thẻ nhà báo ra đi tìm chỉ huy 
đơn vị. Người chỉ huy lại chính là viên sĩ quan đã ngăn cản 
không cho đoàn đi lúc đầu. Sau này kể lại, Bùi Minh Quốc 
nói rằng đã tự giới thiệu mình là nhà thơ, giới thiệu anh em 
trong đoàn, nói về Hàn Mặc Tử nhưng thuyết phục mãi viên 
sĩ quan vẫn khăng khăng không nghe bảo vì lý do bảo vệ an 
ninh doanh trại. Quốc nói nếu vì lý do an ninh thì có thể cử 
chiến sĩ cùng đi để bảo vệ. Cuối cùng viên sĩ quan đồng ý 
cho một chiến sĩ dẫn đi nhưng phải đi vòng đường dưới. 
Trong khi Quốc vào làm việc thì anh em trong đoàn đã đi 
đến mộ Hàn, chỉ cách đó 20 mét và không có một chướng 
ngại nào cả. Chiến sĩ dẫn Quốc đi tắt cũng theo lối chúng tôi 
vừa đi vì anh biết đường dưới đã bị rào không đi được. 
Chúng tôi đã đến với mộ Hàn như thế. Việc này xảy ra lúc 9 
giờ ngày 17-11-1988. 

Mộ Hàn Mặc Tử chưa hề được sửa sang như tin báo đăng. 
Tượng mẹ Maria đứng giơ hai tay trên đầu ngôi mộ xây xi- 
măng đơn giản, vài chỗ đã nứt nẻ. 

Mộ bia ghi: 

Đây an nghỉ trong tay mẹ Maria 

Hàn Mặc Tử tức Phêrô Phanxicô Nguyễn Trọng Trí 

Thứ nam cố Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Thị Dung 


Sanh 22-9-1912 Lệ Mỹ (Quảng Bình) 

Tử 11-11-1940 Qui Hòa (Bình Định) 

Cải táng và lập mộ 13-2-1959 do 

Chị Nguyễn Thị Như Ngãi, Nguyễn Thị Như Lễ 

Em Nguyễn Bá Tín, Nguyễn Bá Hiếu 

Bạn Quách Tấn 

Hôm trước ở Nha Trang, chúng tôi gặp Quách Tấn có nghe 
ông nói chuyện v^`ê việc cải táng và lập mộ cho Hàn, chỉ 
phí phần lớn do tiền nhuận bút của Hàn được các nhà xuất 
bản trả cho người thừa kế. Có lẽ từ ấy đến nay mộ chưa 
được tu sửa lần nào. 

Chúng tôi đang đứng nói chuyện bên mộ Hàn thì có một ông 
già cuốc đất gần đó đến chào, tự nhận được một ông chủ 
giao nhiệm vụ trông coi, làm cỏ chung quanh mộ Hàn và xin 
ít tiền uống rượu. Một bà già có vẻ khùng không hiểu ở đâu 
đến đứng nhìn khách và ré lên cười như điên dại. 

Từ giã mộ Hàn chúng tôi cám ơn chiến sĩ rất trẻ của doanh 
trại đã đưa chúng tôi đến và hỏi anh đã đọc thơ Hàn chưa. 
Anh cười và thật thà trả lời chưa đọc. 

Trên đường về, bình luận những việc mới xảy ra và những 
điều nghe thấy chung quanh mộ Hàn, ai cũng có ý nghĩ cay 
đắng. Riêng Hữu Loan hoan nghênh ông già trồng lúa vì ông 
đã biết bảo vệ thành quả lao động, chống lại bất cứ ai làm 
hại đến công sức của mình. Đó là một khía cạnh t tch cực 
của người nông dân. Hôm sau chúng tôi thuật lại đầy đủ câu 
chuyện này trong buổi gặp gỡ ban biên tập và phóng viên 
báo Nghĩa Bình, không sợ người địa phương tự ái vì chúng 
tôi nghĩ sự thật cần phải được nói ra và nói với tất cả tấm 


lòng của mình. Các bạn ở báo Nghĩa Bình h ứa sẽ lên tiếng 
và có bài viết về mộ Hàn Mặc Tử, một niềm tự hào của Quy 
Nhơn. 

(Sau này khi đi qua Quảng Bình, nơi sinh của Hàn, chúng tôi 
nghe nói ở thị xã Đồng Hới có một con đường mang tên Hàn 
Mặc Tử. Điều ấy không an ủi được Hàn nhưng làm ấm lòng 
những người yêu mến Hàn và những người làm văn nghệ nói 
chung.) 

Điều bất ngờ là Thu Hoài, chủ tịch Hội văn nghệ Nghĩa Bình, 
mới đi công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh về, tiếp đoàn rất 
tử tế, có cả bia bọt đàng hoàng, trái với không khí lạnh nhạt 
ở cơ quan lúc đoàn mới tới. Chúng tôi chưa thể bàn công 
việc một cách nghiêm túc như ở các hội khác vì mới nêu 
công việc, chủ nhà đã chuyển sang đãi bia, lẩn tránh vấn đề 
và nói đủ thứ chuyện trên đời. Tuy nhiên Thu Hoài cũng bày 
tỏ quan điểm là nhất trí với nội dung kiến nghị của ba hội 
Lâm Đồng, Phú Khánh và Nha Trang đã ký, nhưng về điểm 
đề nghị cách chức, cho rằng sợ gây rắc rối, không cần thiết. 
Từ Quốc Hoài, tổng thư ký hội muốn họp ban thư ký để bàn 
tập thể và ký chung kiến nghị. Cuộc gặp nói chung không 
đạt kết quả cụ thể. 

Sau này chúng tôi được biết Thu Hoài đã đi xin ý kiến ban 
tuyên huồấn về viêc ký kiến nghị, cùng với tình hình nói 
chuyện, đọc thơ ở Nhà văn hóa trung tâm nên ban tuyên 
huấn đã báo cáo với Thường trực tỉnh ủy Nghĩa Bình, và 
Thường trực tỉnh ủy Nghĩa Bình đã báo cáo với Trung ương, 
đồng thời điện hỏi Tỉnh ủy Lâm Đồng về chuyến đi của đoàn 
văn nghệ Lâm Đồng. Cũng như ở Đaklak, chuyện này xảy ra 


sau khi đoàn đã rời Quy Nhơn nên không ảnh hưởng gì đến 
hoạt động của đoàn ở đây. 

Buổi nói chuyện ở Nhà văn hóa trung tâm Quy Nhơn, có 
thêm Thanh Thảo tham gia, rất hào hứng mặc dù phòng rất 
chật, ồn ào vì có nhà hát ngay bên cạnh. Sau khi chăm chú 
nghe Bảo Cự giới thiệu tạp chí Langbian, kiến nghị về vụ 
tuần báo Văn nghệ của Lâm Đồng và bản"tuyên bố". Số 
đông người nghe là thanh niên và sinh viên Trường cao đẳng 
sư phạm đã vỗ tay hưởng ứng nồng nhiệt những bài thơ bốc 
lửa của Hữu Loan và Bùi Minh Quốc, những bài thơ châm 
biếm nhẹ nhàng mà cay độc của Thanh Thảo. Một số người 
đạp xích-lô cũng đến bên cửa ra vào đứng nghe. 

Thế Kỷ, ủy viên Ban thư ký hội văn nghệ, chủ nhiệm câu lạc 
bộ văn nghệ của Nhà văn hóa trung tâm lúc đầu giới thiệu 
khách rất long trọng nhưng khi kết thúc, cám ơn có nói 
thêm: "Vì đoàn khách nêu quá nhiều vấn đề, trình độ của 
người nghe có hạn nên có thể tiếp thu không đầy đủ". 
Chúng tôi không chú ý đến ý kiến này lắm vì cho rằng đó chỉ 
là câu nói xã giao, lịch sự nhưng sau này nghe nói khi tỉnh 
ủy mời lên để phản ánh tình hình, Thế Kỷ nói câu đó có ý 
phê phán đoàn khách và không đồng tình với nội dung đoàn 
khách trình bày(?!). Sau này nữa có ngưồi lại bóp méo thêm 
nói rằng ban tổ chức đêm thơ thấy nội dung không tốt nên 
đã yêu cầu chấm dứt sớm hơn một giờ so với dự định(?!). 

Bù lại, cuộc đối thoại tại báo Nghĩa Bình rất thú vị. Báo 
Nghĩa Bình mời đoàn đến dự cuộc đối thoại ngẫu hứng với 
sự tham dự của hai phó tổng biên tập báo Nghĩa Bình, đồng 
chí Hữu Tỷ, đồng chí Kiên và gần ba mươi phóng viên của 


báo và đài. Nói là đối thoại ngẫu hứng nhưng câu chuyện 
xoay quanh chủ đề công khai và dân chủ trong văn nghệ, 
báo chí và đời sống chính trị hiện nay, đề cập cụ thể đến các 
việc tuần báo Văn nghệ, truyện"Phẩm Tiết" của Nguyễn Huy 
Thiệp, nông dân Nam bộ biểu tình... 

Ngoài những nội dung chính báo Nghĩa Bình đã tường thuật 
trong đặc san"Văn hóa thể thao Nghĩa Bình" tết Kỷ Ty, với 
các ý kiến của Hữu Loan, Bùi Minh Quốc, Thanh Thảo, Bảo 
Cự về những vấn đề chung, Hữu Loan còn phát biểu một số 
ý kiến về chính trị và văn nghệ rất đáng lưu ý. Ba mươi năm 
ở ẩn bất đắc dĩ nơi quê nhà, Hữu Loan đã nghiền ngẫm được 
nhiều điều. 

Hữu Loan nói: "Đất nước ta là nơi nói giỏi nhất nhưng làm 
sai nhiều nhất. Người sai lầm ít thì bị trị tội nặng không được 
sửa sai, như bác sĩ làm chết người, lái xe gây tai nạn bị lấy 
bằng, đi tù, còn những người làm sai nhiều, giết nhiều 
người, làm hại làm khổ hằng triệu người thì lại được sửa sai, 
nói dễ dàng"sai thì sửa". 

Người nói thật cũng bị trừng trị. Tôi cũng bị trừng trị vì tôi 
viết văn là nói thật. Có người hỏi động cơ viết văn của tôi là 
gì, tôi trả lời động cơ viồêt văn của tôi là thích chửi vua. Ít ai 
dám chửi vua nhưng vua sai thì nhà văn có quyền chửi. 

Lãnh đạo văn nghệ là vô lý vì chỉ làm thui chột văn nghệ. 
Trường hợp bài"Màu tím hoa sim”, bài thơ khóc vợ nhưng 
phải một năm sau khi vợ chết tôi mới làm vì trước đó tôi 
không dám làm, không muốn khóc riêng, sợ mất lập trường. 
Hiện thực xã hội chủ nghĩa không là cái gì cả. Hiện thực là 
hiện thực. Giữa người làm văn nghệ và quần chúng bao giờ 


cũng nhất trí nhưng lãnh đạo chuyên thọc gậy bánh xe cản 
trở văn nghệ. Vụ tuần báo Văn nghệ hiện nay phải chăng là 
một vụ "Nhân văn” trước đây lặp lại? 

Cái gì, kể cả tội ác, cũng có giới hạn, nên Xít-ta-lin đang bị 
lên án và Tần Thủy Hoàng đã bị tiêu diệt. Lịch sử không 
đứng nguyên một chỗ, hậu thế có quyền đánh giá lại lịch sử. 
Không được dùng lịch sứ để che đậy tội ác của mình hiện 
nay.ê 

Quan điểm của Hữu Loan, xuất phát từ kinh nghiệm cuộc 
sống riêng của mình có thể một số điều chỉ đúng trong một 
số trường hợp nhưng cũng có điều, tuy trái với quan 
điểm"chính thống" hiện nay, nhưng buộc ta phải suy nghĩ 
xem xét lại chứ không phải vội vàng quy chụp. Trong công 
cuộc đổi mới, công khai và dân chủ đòi hỏi phải nói lên sự 
thật, dù sự thật đó có làm chói tai, khó chịu nhiều người. Dĩ 
nhiên người nói lên phải nói bằng cả tấm lòng và ý thức xây 
dựng. Tự do tư tưởng, tự do tranh luận, tính đa nguyên của 
chủ nghĩa xã hội thực ra ta vẫn nói nhưng chưa quen với 
việc nó hình thành và vận hành thực sự trong cuộc sống. 
Bây giờ là lúc phải tập quen, nhất là đối với lãnh đạo vẫn 
quen với lối"dân chủ tập trung" và"cấp dưới phục tùng cấp 
trên” lâu nay. 

Trên địa bàn Nghĩa Bình, rời Quy Nhơn, đoàn định ngừng lại 
Quảng Ngãi một ngày nhưng rồi lại phải kéo dài đến hai 
ngày trước khi đi tiếp. 

Trước khi vào thị xã, chúng tôi ghé sông Vệ tìm Huy Phương 
theo giới thiệu của Thanh Thảo. Huy Phương là một nhân vật 
lạ lùng, làm giám đốc nhà máy nước đá, bề ngoài trông khô 


khan, hơi quê mùa nhưng rất yêu thơ, hâm mộ văn nghệ sĩ 
và bản thân cũng có làm thơ. Huy Phương có cuốn sổ sưu 
tập bút tích của các nhà thơ để làm lưu niệm riêng của gia 
đình. Chính Huy Phương kể có lần Xuân Diệu về thăm, nói 
chuyện ở Quảng Ngãi, Huy Phương đã"chầu chực nhiều đêm 
để được gặp, bắt tay Xuân Diệu" Tết năm ngoái, nhà Huy 
Phương làm con heo một tạ mời ba trăm người yêu thích văn 
nghệ đến ăn, vui chơi hai ngày. 

Gặp đoàn, Huy Phương rất mừng, đưa ngay đoàn ra một 
quán ăn của bạn là Quang Thiên gần đó chiêu đãi, Quang 
Thiên nguyên giáo viên là một tay mê thơ không kém, nổi 
tiếng ngâm thơ hay ở Quảng Ngãi, rất phấn khởi trước cuộc 
gặp gỡ bất ngờ nên ngay giữa quán ồn áo, Quang Thiên đã 
ngâm vang"Màu tím hoa sim" của Hữu Loan và một số bài 
thơ của Bùi Minh Quốc viồêt về Quảng Ngãi. Thời chống Mỹ, 
ngoài Quảng Nam - Đà Nẵng, Bùi Minh Quốc từng hoạt động 
và có nhiều duyên nợ với Quảng Ngãi. 

Huy Phương đã cùng đi với đoàn suốt hai ngày ở thị xã 
Quảng Ngãi. Tại đây, đoàn đã gặp gỡ anh em văn nghệ địa 
phương hai đêm tại nhà Nguyễn Trung Hiếu, chỉ hội trưởng 
Chi hội văn nghệ Quảng Ngãi. 

Ngoài các nội dung như đã làm ở các nơi khác, ở đây 
Nguyễn Trung Hiếu và Hoàng Hà đã đọc một số bài thơ 
chính luận có nội dung mạnh mẽ cùng trong chiều hướng 
thơ"có lửa" đổi mới của Hữu Loan và Bùi Minh Quốc. 

Đặc biệt một số cô giáo yêu thơ nghe tin đã tự tìm đến dự, 
gặp gỡ và hát tặng đoàn một số bài hát tiền chiến. Hai cô 
giáo Thanh và Thu hát nhạc tiền chiến thật tuyệt vời. Có lẽ 


chúng tôi chưa bao giờ được nghe nhạc tiền chiến với sức 
truyền cảm lay động và cảm xúc như thế, kể cả với các 
danh ca và qua những băng ghi nhạc cát-xét có hòa âm hiện 
đại nhất. Chỉ với một cây ghi-ta thùng tự đệm, Thanh, Thu 
và cả Hồng nữa bằng giọng ca"với tất cả tâm hồn mình" đã 
đưa tâm hồn người nghe thực sự đi vào cảnh mê đắm"Thiên 
thai" vào điệu buồn"Thu vàng" lả tả... 

Trong một thoáng, chúng tôi tạm quên đi cuộc đấu tranh cho 
dân chủ đầy sóng gió đã m ở đầu để phiêu bồng theo tiếng 
hát và hẹn lúc quay về thế nào cũng xin được nghe một lần 
nữa. 

Trước khi rời Quảng Ngãi, theo lời mời của Ban giám hiệu, 
Hữu Loan và Bùi Minh Quốc đến nói chuyện với giáo viên và 
học sinh trường phổ thông trung học Trần Quốc Tuấn. Chính 
vì buổi nói chuyện mà sau này trường bị công an đến"hỏi 
thăm sức khỏe" mấy lần. 

Sau này... Thật là nhiều chuyện. Mỗi nơi chúng tôi đi qua 
đều có chuyện"sau này" cả, và chuyện"sau này" còn tiếp 
diễn nữa, kể cả sau khi bút ký về chuyến đi này ra đời. Phải 
chăng những ý kiến của Thùy Mai ở Huế cho rằng chuyến đi 
của đoàn văn nghệ Langbian như một sao chổi quét tới đâu 
gây tai họa tới đó, rồi Thùy Mai lại đính chính ngay đó là nói 
đùa và khẳng định thực ra chuyến đi của Langbian đã là một 
thử thách, làm rõ chính tà, vừa phân hóa, vừa tập hợp lực 
lượng trong công cuộc đấu tranh cho đổi mới. 

Trên đường đi Đà Nẵng, đoàn ghé nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa 
Phước, huyện Duy Xuyên để thăm mộ Dương Thị Xuân Quý 
người vợ và đồng chí thân thiết nhất của Bùi Minh Quốc đã 


hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ. Quảng Nam - Đà Nẵng 
chắc sẽ không bao giờ quên hai người con của Hà Nội, của 
miền Bắc đã góp phần chiến đấu trên mảnh đất"trung dũng 
kiên cường" và một người đã vĩnh viễn nằm lại trên nghĩa 
trang liệt sĩ đơn sơ, nhỏ bé bên quốc lộ 1. Những người yêu 
thơ chắc sẽ còn rung động mãi với"Bài thơ về hạnh phúcê, 
bài thơ đã hình thành bằng chính tình yêu, đấu tranh và mất 
mát, đau thương của người trong cuộc, khẳng định một 
quan niệm về hạnh phúc, làm nên huy^`ên thoại của một 
hy sinh trong cuộc đấu tranh đầy máu lửa để giải phóng dân 
tộc mà những người làm văn nghệ đã góp phần một cách 
xứng đáng. 

Vừa mới đến Đã Nẵng, sau khi gặp thường trực hội văn nghệ 
hẹn giờ làm việc, ngay buổi tối, đoàn được mời đi dự đêm 
thơ nhạc nên đoàn chỉ kịp tìm nơi ăn nghỉ rồi đi ngay. Đây là 
đêm thơ nhạc trình bày tác phẩm mới của một số văn nghệ 
sĩ Quảng Nam - Đà Nẵng qua ba đợt đi thực tế, tổ chức tại 
hội trường U y ban mặt trận tỉnh trong tuần lễ văn hóa và 
hữu nghị kỷ niệm 58 năm thành lập Mặt trận. Buổi sinh hoạt 
do Đông Trình, nhà thơ, ủy viên thường trực Mặt Trận tỉnh và 
Hoàng Minh Nhân, nhà thơ, ủy viên Ban chấp hành hội văn 
nghệ tỉnh phụ trách công tác hội viên chủ trì. 

Phần thơ của các tác giả trẻ có nhiều nét mới và một số bài 
khá mạnh mẽ như bài"Dưới chân tượng đài" của Nguyễn Tấn 
Sĩ. Mặc dù phần nội dung chuẩn bị sẵn đã khá dài, ban tổ 
chức cũng trân trọng mời Hữu Loan, Bùi Minh Quốc và Bảo 
Cự tham gia đọc thơ. Sau hai năm rời Quảng Nam - Đà 
Nẵng, trong lần trở lại này, thơ chính luận của Bùi Minh 


Quốc đã gây ấn tượng mạnh. Sau khi buổi sinh hoạt chính 
thức chấm dứt, một số anh em còn lôi kéo đoàn ở lại uống 
rượu, đọc thơ đến khuya. 

Trong mồạy ngày ở Đà Nẵng, những buổi không làm việc, 
đoàn tranh thủ đưa Hữu Loan đi tham quan một vài nơi vì 
anh chưa có dịp đi và sau này chắc cũng khó còn dịp nào 
khác. 

Nơi nào chúng tôi đi cũng có những vấn đề liên quan đến 
văn hóa văn nghệ. 

Viện bảo tàng Chàm ở đây là bảo tàng lớn nhất trên thế giới 
về Chàm nhưng không được bảo vệ chu đáo, đã bị mất mấy 
tượng quý và đã được báo động trên báo chí, nhưng những 
người có trách nhiệm chưa mấy ai quan tâm. Trần Phương 
Kỳ, người đã nhiều năm nghiên cứu công phu về nghệ thuật 
điêu khắc Chàm, đang công tác ở đây, rất khổ tâm về tình 
trạng này. Kỳ hướng dẫn đoàn tham quan và giải thích tỉ mi. 
Các tượng Linga và Yogi (biểu tượng bộ phận sinh dục của 
đàn ông và đàn bà) gây ấn tượng mạnh. Bộ Linga có đến 
bảy cái kích thước khác nhau. Cái Linga lớn nhất có ba tầng 
vuông, lục giác, tròn, phần dưới trông như một cối xay bột 
có nơi cho nước thoát ra. Kỳ giải thích là trong những ngày 
lễ lớn, người Chàm làm lễ tắm rửa cho Linga và lấy nước 
uống chữa bệnh. 

Các tượng phụ nữ khỏa thân với bầu vú căng tròn tuyệt đẹp 
thực sự gây nên khoái cảm thẩm mỹ nghệ thuật nơi người 
xem. 

Anh em đề cồâp đến vấn đề tình dục trong văn học nghệ 
thuật. Đối với nhiều dân tộc, trước đây và hiện nay, nhất là 


trong văn học nghệ thuật, vấn đề được đặt ra một cách hết 
sức bình thường trong khi ta quá nghiêm khắc, coi như điều 
cấm ky nên lại làm cho vấn đề trở nên bất bình thường, 
nghiêm trọng. Ta đã tự buộc mình trong bao nhiêu vòng dây 
trói. Nhưng có phải những người ra các chỉ thị cấm đoán hay 
lên mặt phê phán thực sự không thích tình dục hay ngược 
lại? Những chuyện tình dục vớ vẩn, thực ra là cồô tình khiêu 
dâm trong các"sách vụ án” vừa qua chỉ là chuyện nhảm nhí, 
người đứng đắn và trí thức không ai thèm đọc. Đối với độc 
giả bình thường, tới một lúc nào đó người ta sẽ chán. Chúng 
ta vẫn phê phán Mỹ là nơi có nhiều sách khiêu dâm đồi trụy, 
nhưng thống kê mới đây nhất cho thấy ở các hiệu sách của 
Mỹ, loại sách khiêu dâm chỉ chiếm tỷ lệ 3%, trong khi sách 
khoa học kỹ thuật chiếm trên 85%. 

Chúng tôi lại liên tưởng đến vụ cấm cuốn"Tình yêu thời thổ 
tả" của Marqués do Sông Hương in. Nghe nói có lý do về 
mặt thủ tục in ấn nhưng quan trọng là vì cuốn sách nói 
nhiều đến tình dục. Có người còn bảo cuốn sách đã in xong 
sắp tới sẽ bị nghiền thành bột để làm giấy tái sinh. Chao ôi! 
Ai quyết định điều đó sẽ được đi ngay vào lịch sử văn học 
như một điển hình của sự ngu dốt và thô bạo đối với văn 
học. Sau này khi ra Huế, gặp Tô Nhuận Vỹ, tổng biên tập tạp 
chí Sông Hương, anh có kể cho nghe toàn bộ vụ này và Sông 
Hương đang làm hết sức mình để đấu tranh cho quyền được 
xuất bản một cuốn sách nổi tiếng của nhà văn nổi tiếng thế 
giới. Thật là một chuyện vô cùng kỳ lạ, khó tin nhưng có 
thật, ở đất nước bốn ngàn năm văn hiến mà trong hiến pháp 
có ghi đầy đủ các quyền tự do này. 


Chúng tôi còn đi thăm Ngũ Hành Sơn, ngọn núi tiêu biểu cho 
miền đất Quảng. Đó là năm ngọn núi, trong đó ngọn lớn 
nhất có năm đỉnh tiêu biểu cho năm ngọn, trên núi có chùa 
và nhiều hang động. Đường lên chùa có hơn trăm bậc đá 
đễo vào dốc núi. Các hang động là một điều kỳ bí của thiên 
nhiên với những hang sâu, nhiều ngõ ngách ngoằn ngoèo, 
nơi âm u, nơi mát mẻ, có chỗ mở lên trời. Đi vào mới thấy 
ngọn núi đồ sộ hùng vĩ bên bờ biển này bên trong hoàn toàn 
rỗng. Thiên nhiên đã lạ lùng nhưng ý chí và sức người càng 
lạ lùng hơn. Trong lòng ngọn núi cheo leo này có biết bao 
nhiêu tượng Phật và các công trình điêu khắc. Có tượng rất 
lớn không hiểu trước đây người ta đã làm thế nào để đưa lên 
tận đây. Trong ý chí và công sức này có niềm tin, quyết tâm 
của các nhà sư và nhân dân khi xây dựng chùa. Đây chắc 
chắn hoàn toàn là sự tự nguyện chứ không phải cưỡng bức. 
Phải chăng đó là sức thuyết phục của chân thiện mỹ, khát 
vọng của loài người, ẩn tàng trong niềm tin tôn giáo? Trong 
công cuộc xây dựng đất nước hôm nay, ta phải làm gì để có 
được niềm tin và sự tự nguyện đó? 

Bùi Minh Quốc kể chuyện anh hùng Phan Hành Sơn trong 
tổng tấn công năm Mậu Thân 1968, đã dùng động Huyền 
Không trên núi Ngũ Hành này làm căn cứ. Phan Hành Sơn bị 
thương cụt chân, tiêm móc-phin quá nhiều đâm nghiện, sau 
đi ăn cắp bị bắt. Đoạn kết bi thảm của câu chuyện người 
anh hùng này làm chúng tôi ưu tư vô cùng. 

Buổi làm việc với lãnh đạo Hội văn nghệ Quảng Nam - Đà 
Nẵng tuy có một chút gay cấn nhưng kết quả tốt. Dự làm 
việc có nhà văn Phan Tứ, cố vấn hội, Hồ Hải Học, tổng thư 


ký, Thanh Quế, phó tổng thư ký, tổng biên tập tạp chí Đất 
Quảng. Phan Tứ mới được bầu lại làm tổng thư ký hội nhưng 
vì lý do sức khỏe, bận nhiều công việc, muốn tập trung cho 
sáng tác nên xin nghỉ, ban chấp hành đã bầu Hồ Hải Học, 
nguyên giám đốc sở văn hóa thông tin lên thay. 

Sau khi nghe Bùi Minh Quốc và Bảo Cự trình bày vấn để, 
Thanh Quế và Thái Bá Lợi nhất trí nhưng Hồ Hải Học có phân 
vân về chuyện đề nghị cách chức, cho rằng nên tranh thủ 
khôn khéo chứ đấu tranh không có lợi. 

Trong thảo luận, Bảo Cự nhấn mạnh ý kiến không phải chỉ 
biết phục tùng, xin xỏ mà phải đòi, phải đấu tranh cho 
những quyền tự do dân chủ chính đáng của mình. Hữu Loan 
nói nhận xét chung về việc đấu tranh cho dân chủ và cho 
rằng trí thức ngày nay hơi hèn nhát. 

Sau cùng, lãnh đạo hai hội nhất trí ký một kiến nghị chung 
giữa hai hội văn nghệ Quảng Nam - Đà Nẵng và Lâm Đồng 
nội dung tập trung đòi các quyền cơ bản của các hội văn 
nghệ là quyền ra báo, tạp chí, thành lập nhà xuất bản. Nội 
dung kiến nghị khẳng định đối với hoạt động của các hội 
văn nghệ, việc ra báo, tạp chí và xuất bản là hoạt động tối 
thiểu và chủ yếu của hội để thực hiện chức năng nghiệp vụ 
của mình. Đây là phương thức bảo đảm quyền tự do sáng 
tác, tự do báo chí, tự do tư tưởng và là quyền tối thiểu của 
các hội văn nghệ. Kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ra ngay các văn bản pháp lý để cụ thể hóa nghị 
quyết của Đảng về vấn đề này. 

Phan Tứ từ đầu không nói gì, chỉ lắng nghe. Trước khi kết 
thúc cuộc họp Phan Tứ phát biểu: Vì hiện nay chỉ làm cố vấn 


nên mọi việc để lãnh đạo hội quyết định, chỉ tham gia ý kiến 
khi cần thiết. Tuy nhiên do nội dung bàn bạc có liên quan 
đến hội nghị Ban chấp hành Hội nhà văn và tuần báo Văn 
nghệ mà ông có phần trách nhiệm vì ông là ủy viên Ban thư 
ký Hội nhà văn. Ông nói rõ về động cơ của cá nhân trong 
việc biểu quyết nghị quyết của Ban chấp hành Hội nhà văn. 
Ông đã và sẽ tiếp tục xin rút ra khỏi các chức vụ của Hội 
nhà văn Việt Nam, hội văn nghệ địa phương cũng như các 
chức vụ khác để tập trung cho sáng tác cho nên việc biểu 
quyết hoàn toàn do quan điểm, nhận thức của mình chứ 
không phải vì động cơ gì khác. 

Tuy phát biểu như thế nhưng Phan Tứ có vẻ ưu tư về những 
phản ứng của anh em văn nghệ sĩ và công luận đối với vụ 
tuần báo Văn nghệ. 

Trao đổi riêng bên ngoài, Thanh Quế nói do những khó khăn 
hiện nay của hội và bản thân không ở vai trò quyết định nên 
tuy tán thành với văn nghệ Langbian nhưng ở đây chỉ có thể 
làm từng bước. 

Cuộc gặp gỡ tiếp theo với anh chị em sáng tác địa phương 
do hội và tạp chí Đất Quảng tổ chức tại trụ sở hội là buổi 
trao đổi mang không khí tranh luận sôi nổi nhất so với các 
cuộc gặp gỡ trước đây. 

Một số ý kiến hoan nghênh việc làm và sáng kiến của Hội 
văn nghệ Lâm Đồng, coi đó là sự dũng cảm trong việc đấu 
tranh chống tiêu cực và thúc đẩy đổi mới cần phải được ủng 
hộ. Một số ý kiến khác cũng hoan nghênh nhưng yêu cầu 
phải làm kiên trì, mềm mỏng để tranh thủ mọi lực lượng. Đề 
phòng lực lượng bảo thủ sẽ vu cho ta là kích động bạo loạn. 


Nhân một số phóng viên của báo, tạp chí kết hợp phỏng vấn 
Hữu Loan, ngoài những ý kiến về sáng tác của mình Hữu 
Loan tham gia tranh luận về những vấn đề đang thảo luận. 
Hữu Loan nói: "Đấu tranh cho đổi mới không phải là kích 
động bạo loạn. Ngược lại, bưng bít không cho tự do ngôn 
luận mới là mầm mồông gây ra bạo loạn, cho ăn nói tự đo 
mới có thể tìm ra lối thoát. Nói xây dựng một cách ôn hòa 
cũng không đúng. Nhà đổ muốn sửa phải xúc đi chứ không 
thể để nguyên thế mà sửa. 

Về các nhân vật được các chế độ đề cao cần phải xem xét 
thật kỹ, nhất là các chế độ độc tài. Nguyễn Du được đề cao 
vì chống phong kiến, nhưng lại không được đề cao ở chỗ 
Nguyễn Du đề cao nhân đạo tính vì nhân đạo tính khác giai 
cấp tính. Trong truyện Kiều có tên bán tơ vào mà không có 
ra, ban đầu tôi rất thắc mắc nhưng sau này mới hiểu, đó là 
dự báo. Thằng bán tơ thực ra không có, đó chỉ là sự vu cáo. 
Nếu truyện Kiều bỏ phần định mệnh thì mất đến 90% giá trị. 
Ta chưa quý Nguyễn Du vì đến nay chưa xây mộ Nguyễn Du. 
Vụ"Nhân văn" trước đây, Đảng phát động nói thẳng nói 
thực, văn nghệ sĩ hưởng ứng nhưng sau đó một số bị quy là 
phản động. Vụ tuần báo Văn nghệ hiện nay phải chăng là 
phiên bản của Nhân văn ngày trước? Coi chừng sai mà 
không thực tâm sửa sẽ sai hơn, đưa đến bạo loạn. Nhân dân, 
văn nghệ sĩ nói chung bao giờ cũng tốt." 

Rời Đà Nẵng, thành phố lớn thứ nhì miền Nam mà sau giải 
phóng vẫn tiếp tục xây dựng với tốc độ nhanh, có nhiều 
công trình mới, thành phố đẹp hẳn lên, chúng tôi vượt đèo 
Hải Vân đến Huế, nơi có Hội văn nghệ Bình Trị Thiên và tạp 


chí Sông Hương nổi tiếng. Sông Hương là tạp chí văn nghệ 
địa phương nhưng đã vượt biên giới địa phương, có tầm cỡ 
quốc gia và tiếng vang ra nước ngoài. 

Đoàn văn nghệ Langbian v`ào làm việc với Hội văn nghệ 
Bình Trị Thiên, tạp chí Sông Hương và cả Hội văn nghệ Huế 
mới thành lập nữa. Huế là nơi chúng tôi làm việc nhiều lần 
với lãnh đạo và anh em văn nghệ sĩ các hội và tạp chí, kể cả 
khi uống rượu ở nhà riêng. 

Ơ Hội văn nghệ Bình Trị Thiên, chúng tôi đã gặp Hoàng Phủ 
Ngọc Tường, nhà văn, tổng thư ký hội, Phan Văn Khuyến, 
phó tổng thư ký hội, Hoàng Vũ Thuật, nhà thơ, chánh văn 
phòng, Xuân Hoàng, nhà thơ, cựu tổng thư ký hội, Nguyễn 
Trọng Tạo, nhà thơ, Nguyễn Quang Lập, nhà văn... 

Tạp chí Sông Hương có Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, tổng biên tập, 
Lâm Thị Mỹ Dạ, nhà thơ, Hà Khánh Linh, nhà văn... 

Hội văn nghệ Huế có Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, tổng thư 
ký hội và các cây bút trẻ Trần Thùy Mai, Trần Vàng Sao, Trần 
Thức, Hoàng Dũng... 

Huế là nơi có ý kiến tranh luận nhiều nhất về vấn đề chiến 
lược, phương thức đấu tranh, còn về mục tiêu mọi người đều 
nhất trí hoàn toàn. 

Hoàng Phủ Ngọc Tường: Cần phải tồn tại để đấu tranh, 
không nên cảm tử vô ích. Huế không thiếu dũng cảm, phải 
làm mạnh hơn nhưng hiệu quả hơn, tránh cực đoan. Hà Nội 
rất sợ những hành động cá nhân dũng cảm nhưng ít ai dám 
làm, còn đấu tranh bằng tổ chức thì ta sẽ thua vì Hà Nội 
là"tay tổ" về cách chơi bằng tổ chức. 

Tô Nhuận Vỹ: Tình hình đang cân bằng giữa cái mới và cái 


cũ, bên nào dấn tới sẽ thắng thế. Tạp chí phải tồn tại để đấu 
tranh vì mất tạp chí là mất vũ khí. Người ta nói hiện nay có 
ba tờ báo văn nghệ cấp tiến là tuần báo Văn Nghệ, Sông 
Hương và Langbian nhưng tuần báo Văn nghệ đang gặp khó 
khăn, Langbian đã bị xóa sổ nên Sông Hương cần phải tồn 
tại. 

Nguyễn Quang Lập: Đấu tranh phải có thủ đoạn, sách lược. 
Nên có bộ phận ẩn mình để chỉ đạo, không xuất hiện hết. 
Trần Thùy Mai: Cần phải khôn ngoan nhưng đừng vì quá 
khôn ngoan mà cuối cùng không làm gì cả. 

Nguyễn Trọng Tạo, Hoàng Vũ Thuật, Trần Thức, Hoàng Dũng 
và nhiều người khác: Cần phải liên minh và hỗ trợ cho văn 
nghệ Lâm Đồng. 

Trong cuộc tranh luận này, đoàn văn nghệ Langbian kiên trì 
và củng cố thêm quan điểm của mình. 

Bùi Minh Quốc: Về nội dung và cả phương pháp, chúng tôi 
hoàn toàn làm đúng nghị quyết của Đảng. Nếu có người nói 
làm như thế là vận động thì cũng không ai cấm đảng viên đi 
vận động thực hiện nghị quyết của Đảng. Chúng tôi ở trong 
một tình thế phải làm mạnh vì từ trước đã"năn nỉê,"xin xỏ" 
mãi rồi mà không được. 

Bảo Cự: Chúng ta đang giải quyết một tình huống bất 
thường chứ không phải bình thường. Cũng như nông dân sáu 
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long biểu tình là vì bị áp bức, cướp 
ruộng đất. Trí thức văn nghệ sĩ cũng phải có phản ứng khi bị 
kềm hãm, tước đoạt tự do báo chí, tự do tư tưởng. Trong 
cách làm phải có lực lượng xung kích, có sự hy sinh cần 
thiết. Không có sự hy sinh nào vô ích. Tỉnh táo nhưng phải 


quyết liệt đẩy vấn đề đến triệt để. Nếu đang có tổ chức, 
phải phát huy hết tác dụng của tổ chức. 

Trong quá trình đang tranh luận lúc 10 giờ sáng ngày 26-11- 
1988, Phan Văn Khuyến nhận được điện thoại của Cù Huy 
Cận, chủ tịch U y ban trung ương Liên hiệp văn học nghệ 
thuật Việt Nam từ Hà Nội gọi vào. Cù Huy Cận thông báo: Do 
Ban tuyên huấn Đaklak và Tỉnh ủy Nghĩa Bình điện ra Trung 
ương báo cáo về chuyến đi của đoàn văn nghệ Lâm Đồng và 
ý kiến chỉ đạo của Ban bí thư Trung ương Đảng, nên sau khi 
có ý kiến của đồng chí Đào Duy Tùng, bí thư Trưng ương 
Đảng phụ trách khối tư tưởng và trao đổi với đồng chí Trần 
Trọng Tân, trưởng Ban tuyên huấn trung ương, UBTƯLHVHNT 
yêu cầu các hội muốn bày tỏ ý kiến gì nên viết báo, kiến 
nghị với tư cách cá nhân, tổ chức mình, không nên làm gì 
gây phức tạp thêm tình hình khi tiếp xúc, làm việc với đoàn 
văn nghệ Lâm Đồng. 

Cùng với việc gọi điện thoại trực tiếp này (không chỉ gọi cho 
Hội văn nghệ Bình Trị Thiên mà còn gọi cho cả mấy tỉnh ở 
miền Trung vì chưa biết rõ đoàn Lâm Đồng đang đi đến đâu), 
ông Cù Huy Cận còn cho biết đã gởi một công văn cho tất cả 
các hội văn nghệ và các ban tuyên huấn tỉnh, thành, trong 
cả nước. 

Mặc dù nhận được cú điện thoại bất ngờ đó, chiều 26-11- 
1988, lãnh đạo Hội văn nghệ Bình Trị Thiên và tạp chí Sông 
Hương vẫn ký chung với Lâm Đồng một bản kiến nghị bốn 
điểm về việc giải quyết các vướng mắc trong hoạt động của 
các hội văn học nghệ thuật và các tạp chí văn nghệ địa 
phương, trong đó nhấn mạnh đến quyền ra báo, tạp chí văn 


nghệ để giải quyết những vấn đề vứớng mắc. 

Cũng trong ngày này và hôm sau, anh em văn nghệ sĩ Huế 
đã tiếp tục ký vào bản"Tuyên bốê, nối dài thêm danh sách 
những người đấu tranh cho đổi mới, công khai và dân chủ. 
Nói chung, Huế, Bình Trị Thiên ủng hộ và lo lắng cho văn 
nghệ Lâm Đồng. Tuy có ý kiến hơi khác nhau về phương 
pháp nhưng cuối cùng thống nhất cần hỗ trợ nhau bằng 
nhiều biện pháp khác nhau tùy tình hình và thế lực của từng 
địa phương, tổ chức. 

Thời gian đoàn ở Huế, còn có mấy việc đáng chú ý nữa là dự 
cuộc tọa đàm về thơ Trần Vàng Sao, tiếp xúc với nhà thơ 
Nguyễn Khoa Điềm và buổi gặp gỡ nhà thơ Phùng Quán tại 
hồ Tịnh Tâm. 

Trần Vàng Sao, sinh viên tranh đấu Huế thoát ly tham gia 
cách mạng, được đưa ra Bắc và nổi tiếng với"Bài thơ của 
một người yêu nước mìnhê. 

Sau 75, Trần Vàng Sao chựng đi một thời gian khá lâu không 
sáng tác và mới xuất hiện trở lại từ năm 1985 trên Sông 
Hương. Sông Hương số 32 có bài"Người đàn ông bốn mươi 
ba tuổi tự nói về mình" đã gây ra một phản ứng mạnh mẽ, 
đặc biệt các câu sau đây đã bị quy kết nặng nề: 

Mả cha cuộc đời quá vô hậu 

Cơm không có mà ăn 

Ngó tới ngó lui không biết thù ai 

Những thẳng có thịt ăn thì chẳng bao giờ ỉa vất 

Lại những cái mũ quen thuộc mà trước đây người ta đã chụp 
cho Phùng Gia Lộc, Thanh Thảo, Đặng Thị Vân Khanh, nào là 
bêu riếu, bôi đen chế độ, kích động chống đối, phản động. 


Báo Công an Bình Trị Thiên có hai bài đánh Trần Vàng Sao 
nặng nề. Nghe Hoàng Phủ Ngọc Tường nói đùa với anh em, 
ở Bình Trị Thiên không thiếu món gì, hình như chỉ còn thiếu 
ông Đặng Bửu, bây giờ đã có. 

Để làm rõ vấn đề, Hội văn nghệ Huế và Câu lạc bộ sáng tác 
trẻ của Thành đoàn Huế tổ chức một cuộc tọa đàm về bài 
thơ của Trần Vàng Sao tại trụ sở Hội văn nghệ Huế. Đoàn 
văn nghệ Lâm Đồng được mời dự cuộc tọa đàm này. Hầu hết 
ý kiến phát biểu trong buổi tọa đàm này đều ủng hộ Trần 
Vàng Sao và phản đối việc chụp mũ chính trị cho văn nghệ. 
Sau này Sông Hương số 34 có đăng lại một cách cân phân 
mấy bài chê và khen, tưởng để cho"m đi một vụ không cần 
thiết phải dấy lên lớn chuyện. Nào ngờ báo Công an Bình Trị 
Thiên lại đăng tiếp một loạt tám bài nữa đánh Trần Vàng Sao 
nặng nề, dùng những lới lẽ gần như thóa mạ và thái độ 
rất"công anê, không còn chi là văn học nữa. Anh em văn 
nghệ Huế rất công phẫn, Hội văn nghệ Bình Trị Thiên và tạp 
chí Sông Hương phản ứng với Tỉnh ủy, tuyên huấn phải can 
thiệp phê phán báo Công an và yêu cầu đôi bên phải thôi vụ 
đó ởi. 

Vụ này tạm lắng xuống nhưng anh em văn nghệ vẫn còn ấm 
ức vì bị đánh trên báo nhưng không được trả lời công khai 
bằng báo chí mà được giải quyết"m bằng tổ chức. 

Đoàn văn nghệ Langbian tranh thủ đi gặp Nguyễn Khoa 
Điềm để nghe thêm tình hình vì nhà thơ hiện nay giữ rất 
nhiều chức, biết nhiều chuyện: ủy viên Ban thư ký Hội nhà 
văn Việt Nam, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban 
tuyên huấn Bình Trị Thiên. Có nhiều việc chúng tôi mới nghe 


, cần hỏi lại anh cho rõ. 

Tại nhà riêng ở Vỹ Dạ, Nguyễn Khoa Điềm cho biết mấy 
việc: Xác nhận Ban thư ký Hội nhà văn có điện thoại vào hỏi 
ý kiến về việc cách chức Nguyên Ngọc nhưng anh không 
đồng ý. Ban thư ký Hội nhà văn mời ra Hà Nội họp nhưng khi 
ra tới nơi thì cuộc họp đã tổ chức tối hôm trước, trước ngày 
triệu tập theo giấy mời. Có ông Nguyên Thanh nào đó ở 
Thành phố Hồ Chí Minh sao gởi cho Thường vụ Tỉnh ủy Bình 
Trị Thiên các thư của Chế Lan Viên và Nguyễn Khải. Nội 
dung thư của Chế Lan Viên chúng tôi đã biết ở Nha Trang, 
còn thư Nguyễn Khải nêu việc cũ, cho"Nhân văn" là do bọn 
phản động chính trị xúi giục và có ý quy một số hoạt động 
văn nghệ bây giờ cũng thế. 

Thảo luận về việc này, mọi người đều nhất trí đây là một thủ 
đoạn dùng danh tiếng của các"nhà thơ, nhà văn lớn" tác 
động vào quan điểm của các tỉnh ủy chung quanh các vụ 
văn nghệ đang sôi động hiện nay. Việc làm có tính cách mờ 
ám, không chính thức này tuy có tác dụng nhất định nhưng 
đã gây ra nghi ngờ về nhân cách của người lợi dụng trò xảo 
thuật đó, đồng thời lại làm bộc lộ quan điểm của các"nhà 
thơ, nhà văn lớn" này trước búa rìu dư luận, làm sứt mẻ uy 
tín, tình cảm của họ trước đồng nghiệp và công chúng 
không ít. 

Buổi chiều trước hôm rời Huế, đoàn có một cuộc gặp gỡ thú 
vi. Nhân hôm đó đến làm việc với tạp chí Sông Hương, đoàn 
có gặp Phùng Quán tại tòa soạn. Hữu Loan gặp lại Phùng 
Quán có rất nhiều chuyện để nói, còn chúng tôi lần đầu gặp 
anh có nhiều điều muốn hỏi nên anh em hẹn gặp Phùng 


Quán tại nơi anh đang tạm trú để viết trong hồ Tịnh Tâm. 
Đây là một ngày có gặp gỡ và uống rượu nhiều nhất trong 
chuyến đi. Sáng sớm gặp anh em Hội văn nghệ Huế tại nhà 
Nguyễn Đắc Xuân, tiếp đó đi gặp Nguyễn Khoa Điềm, rồi đi 
thăm Trần Vàng Sao ở Vỹ Dạ, trưa về uống rượu tại nhà 
Nguyễn Quang Lập, chiều về hồ Tịnh Tâm gặp Phùng Quán 
rồi về ăn cơm tại nhà khách U y ban nhân dân tỉnh do 
Nguyễn Huy Tưởng, một giám đốc - mạnh thường quân của 
văn nghệ, chiêu đãi. 

Phùng Quán ở với Mùi Tịnh Tâm trong một cái lều nhỏ trên 
hồ Tịnh Tâm. Chúng tôi nghe nói loáng thoáng Mùi Tịnh Tâm 
là một nhà sư được nhà nước hợp đồng chăm sóc, khai thác 
h^`ô và ở luôn đây để bảo quản. Mùi Tịnh Tâm còn trẻ, có 
thơ đăng trên Sông Hương và được anh em văn nghệ ở đây 
yêu mến. Mấy năm gần đây Phùng Quán cũng được Tỉnh ủy 
và U y ban nhân dân Bình Trị Thiên giúp đỡ, tạo điều kiện 
sinh sống để anh sáng tác về thời gian anh hoạt động trong 
kháng chiến chống Pháp tại Huế vì đây là quê hương anh. 
Chúng tôi rất phấn khởi trước cách đối xử của Bình Trị Thiên 
vì trước đây chưa biết điều này, nghe mấy ông"Nhân văn" 
ông nào cũng vẫn còn lao đao như Hữu Loan, có người sống 
rất khổ. 

Khi chúng tôi vào, trời đã xế chiều. Nhiều người ngồi chật 
ních trong căn lều đơn sơ của Mùi Tịnh Tâm. Vì không đủ chỗ 
Phùng Quán xách chổi và chiếu ra quét dọn căn nhà bát 
giác bên ngoài và chủ khách ngồi xếp bằng uống rượu với 
lạc rang nói chuyện. Khoảng gần hai mươi người dự, trong 
đó có một số chúng tôi chưa biết. 


Vừa yên vị xong, Hữu Loan tấn công luôn Phùng Quán cũng 
là để xác định lại câu chuyện anh đã kể cho chúng tôi nghe 
trên đường ởi: 

- Quán này! Tôi phải cám ơn cậu đấy vì cậu đã tố cáo tôi 
trong vụ kiểm điểm"Nhân văn" nên mấy bài thơ của tôi mới 
được biết đến. Chắc cậu còn nhớ"Chiếc áo vải bạt" của tôi 
chứ? 

Tôi hân hoan như một chiếc mui xe 

Đang thẳng tiến tới chân trời cộng sản 

Hữu Loan giải thích thêm với mọi người: Lúc đó tôi nghèo 
quá, không có áo, đi dự Đại hội nhà văn phải lấy vải bạt may 
thành áo mặc đến nơi muốn giấu đi mà chúng nó cứ lôi ra 
trầm trồ khen áo đẹp nên tôi phải làm bài thơ cho đỡ 
ngượng. Thế mà sau này nó đem ra tố cáo. Có phải không 
Quán? Nhưng mà tôi phải cám ơn cậu đấy. 

Phúng Quán cười hiền lành: 

- Bây giờ em xin lỗi anh. Lúc đó em thành khẩn quá. 

Chúng tôi ngạc nhiên trước cách xưng hô của Phúng Quán 
với Hữu Loan. Cả hai đã là hai ông già râu dài. Phùng Quán 
to cao, phương phi, quắc thước dù đang mặc bộ đồ bà ba 
màu nâu sồng. Hữu Loan gầy nhưng gân guốc, đôi mắt nhỏ 
sáng ngời lấp lánh (sau này Hữu Loan giải thích là Phùng 
Quán nhỏ tuổi hơn nhiều và từ xưa vẫn coi Hữu Loan như 
anh). Câu chuyện văn chương nổ ra ròn rã và có lúc cũng 
hết sức gay cấn vì ý kiến mọi người đều thẳng băng như 
những mũi tên lao. 

Hữu Loan: Bây giờ nhà văn chỉ cần làm thư ký của thời đại là 
đã lớn lắm rồi. Hiện thực, nỗi đau của nhân dân rất vĩ đại. 


Vấn đề không phải có lớn không mà là có dám lớn không. 
Bùi Minh Quốc: Tôi phản đối anh Hữu Loan trong ý kiến cho 
rằng nhà văn là thư ký của thời đại. Trước đây Tố Hữu cũng 
đã có ý kiến như thế. Dĩ nhiên Tố Hữu muốn nói đến ca tụng 
còn Hữu Loan nói đến nỗi đau. Đó là hai cực trái ngược 
nhưng người nghệ sĩ còn phải sáng tạo chứ không phải chỉ 
sao chép. 

Bảo Cự: Trong phong trào tranh đấu của sinh viên học sinh 
Huế hơn 20 năm trước đây, chúng tôi đã biết và yêu thích 
Phùng Quán, đặc biệt với sự chân thật đây khí phách 
qua"Lời mẹ dặnê: 

Yêu ai cứ bảo là yêu 

Ghét ai cứ bảo là ghét 

Dù ai ngon ngọt nuông chiều 

Cũng không nói ghét thành yêu 

Dù ai cầm dao dọa giết 

Cũng không nói yêu thành ghét 

Từ khi đó, chúng tôi ghê sợ trước những bài tụng ca giả dối, 
lố bịch về Xít-ta-lin đã làm chúng tôi lúc đó mất cảm tình với 
cộng sản không ít. Thế nhưng chúng tôi hết sức thắc mắc 
khi mới đây đọc tin trên báo thấy Phùng quán và một 
số"Nhân văn" nữa làm đơn xin khôi phục hội tịch Hội nhà 
văn. Tại sao lại phải làm đơn xin? Các anh mất hết khí 
phách ngày trước rồi sao? 

Phùng Quán: Không phải làm đơn xin nhưng tôi có viết giấy 
theo yêu cầu của Ban thư ký Hội nhà văn. Người ta nói đã có 
ba người làm đơn rồi và Ban thư ký nhiều lần mời gọi, xin lỗi 
và nói chúng tôi đừng gây khó khăn thêm cho hội. 


Như thể rất ray rứt về vấn đề này, Phúng Quán bảo Mùi Tịnh 
Tâm vào trong lều lấy giúp cái túi và lục lọi lôi ra cho mọi 
người xem mấy cái thư mời và quyết định khôi phục hội tịch. 
Phùng Quán kể rất nhiều chuyện, qua đó chúng tôi thấy anh 
bị sức ép ghê gớm mà có thể là người ngoài cuộc, chúng tôi 
chưa hiểu và quá nghiêm khắc đối với các anh. Anh bảo có 
lần phải lên gặp công an để khai báo lý lịch cho con đi học, 
trước khi đi anh phải uống một xị rượu để lấy can đảm. 
Chúng ta có quyền đòi hỏi nhiều nhất ở mỗi con người 
nhưng chúng ta cũng phải thông cảm nhiều nhất ở mỗi con 
người. Ba mươi năm của"Nhân văn" phải chăng đối với mỗi 
người trong cuộc là nỗi kinh hoàng thế kỷ. Ý chí con người 
dù sao cũng có giới hạn thôi. Sau này đọc mấy câu trong bài 
thơ"Thơ đề trên nổ" của Phùng Quán chúng tôi thấm thía 
hơn nỗi bất lực và tuyệt vọng này: 

Mười tám tuổi 

Tôi phá thập tự làm nỏ 

Năm mươi tuổi 

Tôi đễo nỏ 

Làm thập tự 

Chúng tôi chưa hiểu thật đầy đủ về vụ"Nhân vănê, nhưng 
qua những điều chúng tôi hiểu,"Nhân văn" nhất định là một 
nỗi đau đớn, một bi kịch của văn nghệ, của đất nước mà hậu 
quả chưa qua và sự vụ chưa được giải quyết thỏa đáng. 
Chúng tôi không tin những ai đó nói sự vụ đã xong. Chúng 
tôi không đồng tình những ai cho rằng nhắc lại vụ"Nhân 
văn" là lật lại những xác chết, phong thần cho những kẻ 
không xứng đáng. "Nhân văn" là một vụ làm nhức nhối mọi 


người có lương tri, bây giờ và cả nghìn sau nữa. Không ai bôi 
xóa được lịch sử đâu. 

Hữu Loan nhận định ngay cả bây giờ, người ta cũng đang 
còn âm mưu chia rẽ những"Nhân văn" cho những mục tiêu 
không lấy gì làm tốt đẹp, trong khi đáng ra họ phải làm hết 
sức mình để chuộc lỗi. 

Qua những ngày tiếp xúc, chúng tôi thấy Hữu Loan là một ý 
chí bất khuất chưa hề bị bẻ gãy dù trải qua đêm dài thế kỷ. 
Chúng tôi kính trọng anh vì điều đó. Phùng Quán chúng tôi 
mới gặp một buổi, có thắc mắc việc anh làm đơn xin khôi 
phục lại hội tịch nhưng rất thông cảm khi nghe anh nói về 
hoàn cảnh cụ thể của mình. 

Hoàng Phủ Ngọc Tường còn công kích Phùng Quán tại sao 
chê thơ Trần Vàng Sao, Phùng Quán trả lời thơ Trần Vàng Sao 
hay nhưng tôi không thích, tôi có quyền không thích. 

Phải chăng Phùng Quán vẫn theo"Lời mẹ dặn" như thuở 
nào? 

Hôm sau đoàn văn nghệ Lâm Đồng đến trụ sở Hội văn nghệ 
Bình Trị Thiên để ký kiến nghị chung thông qua hôm trước, 
đã được Hội Bình Trị Thiên bổ sung, đánh máy lại. Trước khi 
đoàn đi Hoàng Phủ Ngọc Tường nhất định kéo anh em sang 
quán cà-phê bên cạnh trước khi chia tay. Tình cảm lưu luyến 
này đã góp phần làm nên"sự cố" văn nghệ Langbian. 

Đúng 9 giờ 15 phút ngày 28-11-1988, vừa kêu cà-phê chưa 
kịp uống, Phan Văn Khuyên từ văn phòng hội chạy sang báo 
có điện thoại của văn phòng Tỉnh ủy Bình Trị Thiên cần gặp 
gấp đoàn văn nghệ Lâm Đồng. Bảo Cự đi nghe điện thoại. 

- Tôi là Tắc ở văn phòng Tỉnh ủy Bình Trị Thiên, xin thông 


báo lại các anh: Tỉnh ủy Lâm Đồng điện cho Tỉnh ủy Bình Trị 
Thiên nhờ nhắn lại, đồng chí Nguyễn Duy Anh, phó bí thư 
trực Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu hai đồng chí Bùi Minh Quốc 
và Bảo Cự quay về gấp. 

Tuy đã có dự liệu nhiều tình huống, nhưng cú điện thoại khá 
bất ngờ, chỉ nhận được mười phút trước khi rời Huế làm anh 
em lúng túng một lúc. Hoàng Phủ Ngọc Tường nói: 

- Anh em nghĩ xem có cách nào không? 

Sau mấy ý kiến trao đổi ngắn gọn, đoàn Langbian thống 
nhất: Không thể quay lại vì đoàn đã đi hơn nửa đường, việc 
chưa xong, đoàn đã nhận ủy nhiệm của các hội bạn và anh 
em văn nghệ các tỉnh miền Trung mang kiến nghị và tuyên 
bố ra làm việc với Trung ương. Vả lại, trước khi đi, Thường 
trực văn nghệ Lâm Đồng đã làm việc với Thường trực tỉnh ủy 
và Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh về mục đích, yêu cầu 
của chuyến đi. Dĩ nhiên những việc cụ thể phát sinh trong 
chuyến đi, đoàn hoàn toàn chịu trách nhiệm và khi về sẽ 
báo cáo lại với tỉnh. 

Đoàn cho gởi một điện tín về thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng 
báo cáo quyết định của đoàn và lên đường ngay. 

Đoàn cũng dự đoán rằng cho tới nay ở Lâm Đồng và cơ quan 
Hội văn nghệ đã âm ï lên về chuyến đi này và gây ra không 
ít lo ngại cho người ở nhà, nên đoàn đã đánh điện cho cơ 
quan và các bà vợ. Những"nàng chinh phụ" chắc đã mong 
ngóng và lo lắng rất nhiều cho những người đi, trong một 
chuyến đi quá dài và bất trắc nhưng chưa tới đích. Khổ nỗi là 
đoàn di chuyển liên tục, mỗi địa phương chỉ dừng lại có vài 
ngày nên dù có tin về ở nhà cũng chỉ biết nhận chứ không 


thể nào trả lời. Quả nhiên sau này về hỏi lại, ở Lâm Đồng có 
nhiều tin đồn gây hoang mang nhưng anh em rất vui là 
các"nàng chinh phụ" đã tỏ ra rất vững vàng, hoàn toàn tin 
cậy vào bản lĩnh và quyết tâm của người đi, mặc dù trước 
khi đi chưa ai lường trước những gì sẽ xảy ra, kể cả những 
hiểm nguy sẽ gặp trên dọc đường, những hiểm nguy tình cờ 
và không tình vờ đã từng xảy ra ở những trường hợp khác. 
Đó thực là một chỗ dựa khá vững vàng cho những người lựa 
chọn con đường đấu tranh mà ngày mai chắc chắn sẽ không 
yên tĩnh. 

Quốc lộ 1 phía bắc miền Trung buồn bã làm chúng tôi nao 
lòng. Cầu Hiền Lương trên sông Bến Hải bé nhỏ, sụt lở làm 
chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi cứ tưởng tượng cây cầu - 
vết dao chia cắt đất nước đã bao năm làm quặn thắt lòng 
người - sau thống nhất lẽ ra phải được xây lại đàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn để biểu thị niềm vui của tổ quốc. Ngoài ý 
nghĩa chính trị những cây cầu trên quốc lộ 1, con đường 
chiến lược, huyết mạch của đất nước, có vai trò quan trọng 
trong giao thông, giao lưu hàng hóa, bắt buộc phải được sửa 
chữa, xây dựng mới. Tiếc thay nhiều cây cầu còn rất cũ kỹ, 
tạm bợ, chỉ một trục trặc nhỏ đã ùn tắc xe cộ cả buổi. Riêng 
cầu Bến Hải có lẽ là cầu xấu nhất trong tất cả các cây cầu 
trên quốc lộ 1 mà chúng tôi đã đi qua. 

Đường đi qua địa phận Nghệ Tĩnh lại càng xấu. Hai bên 
đường nhiều cồn cát ngút ngàn hoang vắng. Những nơi có 
dân cư, nông dân gặt lúa đem phơi rải trên đường nhựa cho 
xe cán qua lấy lúa, có lẽ là lúa mới bị ngập úng trong mấy 
cơn bão vừa qua. 


Dừng lại nghỉ xả hơi trên đỉnh đèo Ngang, chúng tôi gặp ba 
em bé chăn bò quần áo rách rưới, run rẩy vì lạnh và đói. Hỏi 
thăm các em nói mỗi ngày chỉ ăn một bữa cháo mụt sắn. 
Thật như cảnh"đạo phùng ngã phuê, đi đường gặp người đói 
của Cao Bá Quát. Chúng tôi tuy rất nghèo nhưng còn hơn 
các em một trời một vực, chỉ có thể chia sẻ với các em chút 
ít những gì mình có mà lòng xốn xang bứt rứt. Và sau đó, 
chúng tôi hiểu sâu sắc hơn câu chuyện qua đường nghe 
được ở Thanh Hóa. Trong một cửa hàng thuộc Công ty ăn 
uồông thị xã ở đường Trần Phú khi chúng tôi đang ăn sáng, 
đột nhiên có một nhân viên la lớn với mấy đồng nghiệp, cốt 
cho cả khách cùng nghe: "Báo cáo láo! Hai tháng nhân viên 
không có lương mà công ty lại đi báo công. Hoàng Trọng 
Hòa, bí thư tỉnh ủy cũng báo cáo láo nên nhân dân mới đóiê. 
Sau đó, hỏi thăm thêm, chúng tôi được biết Hoàng Trọng 
Hòa đã được xử lý nhưng người dân vẫn còn uất ức, chưa 
thỏa mẫn. 

Mỗi đoạn đường là một cảm xúc. Bao nhiêu chuyện làm 
chúng tôi phải suy nghĩ. 

Tối hôm nghỉ lại Đồng Hới, chủ tịch U y ban nhân dân thị xã 
Nguyễn Xuân Chàm nghe tin, đã đi với mấy anh em văn 
nghệ địa phương tới thăm đoàn tại phòng nghỉ ở khách sạn 
Nhật Lệ. Hữu Loan và Bùi Minh Quốc đã từng có thời gian 
công tác ở đây nên có nhiều chuyện để nói với chủ nhà. Đặc 
biệt Hữu Loan đọc và sau đó chép tặng bài thơ"Quách Xuân 
Kỳ" viết về đồng chí bí thư đầu tiên của thị xã Đồng Hới đã 
hy sinh. Đây là một trong những bài thơ kháng chiến rất 
mới, hay và xúc động nhưng một thời gian bị cấm phổ biến 


vì bị quy là tiểu tư sản, đề cao anh hùng cá nhân. Chủ tịch 
Nguyễn Xuân Chàm hứa khi có dịp mời Hữu loan và Bùi Minh 
Quốc đến ở Đồng Hới một thời gian để sáng tác, thị xã sẽ 
tạo điều hiện nơi ăn chốn ở chu đáo. 

Nơi vùng đất lửa này, nhà cửa to đẹp bắt đầu mọc lên. 
Khách sạn, nhà nghỉ Nhật Lệ hiện đại không thua gì các nơi 
khác. Nhưng có một tin làm chúng tôi sửng sốt. Nhà văn 
Nguyễn Quang Hà đang công tác ở đây cho biết đảng ủy xã 
Bảo Ninh, quê hương của mẹ Suốt anh hùng, có 270 đảng 
viên thì 120 người bỏ đảng vì nhiều lý do, trong đó phần lớn 
là bất mãn. Chúng tôi không có điều kiện tìm hiểu vấn đề 
này nhưng điều ám ảnh chúng tôi là phải chăng hiện nay, 
trong thời bình, chúng ta đã thiếu đi một cái gì đó rất quan 
trọng trong việc xây dựng con người. Trong chiến tranh, vì 
độc lập tự do của tổ quốc, người ta có thể sẵn sàng hy sinh 
tất cả, với sự tự nguyện nồng nhiệt nhất. Hoàn cảnh đó có 
thể phát huy những gì đẹp đẽ nhất nơi con người, nay không 
còn nữa và ta phải thay thế bằng điều gì khác. Chỉ nhắc lại 
quá khứ và những hô hào suông rõ ràng không còn hiệu 
quả. 

Dù phải đi gấp, qua Hà Tĩnh, chúng tôi quyết định phải đi 
viếng mộ Nguyễn Du. Trước khi đến cầu phao Bến Thủy rễ 
phải khoảng mười cây số là đến làng Tiên Điền, huyện Nghỉ 
Xuân, quê hương nhà thơ thiên tài của dân tộc: 

Bất tri tam bách dư niên hậu 

Thiên hạ thùy nhân khấp tố như 

(Không biết ba trăm năm về sau, người đời ai là kẻ khóc Tố 
Như) 


Câu thơ ám ảnh chúng tôi khi đi đến nơi này. Đây là khu di 
tích được nhà nước xếp hạng, rộng khoảng một hecta, có 
tường xây chung quanh, nơi nhà thờ cũ của dòng họ Nguyễn 
Du. Cô nhân viên làm công tác bảo tàng ở đây giải thích cho 
chúng tôi được đôi điều. Nhà trưng bày các hiện vật về 
Nguyễn Du là một ngôi đình cũ ở nơi khác chuyển đến để có 
vẻ xưa và hòa hợp với khung cảnh chung quanh nhưng cách 
trưng bày còn luộm thuộm, thiếu thẩm mỹ. Trong khu di tích 
còn có một nhà thờ cũ, bên trong còn rõ ba chữ Hán"Nguyễn 
Du Tựê, những nhà cửa khác không thấy ghi chú hướng dẫn 
gì và chữ Hán cũng mờ nhạt không đọc được. Có một ngôi 
mộ lớn nghe nói là mộ của vợ chồng Nguyễn Nghiễm. 

Một nhà giảng sách của dòng họ Nguyễn từ trước vẫn còn lại 
nhưng trống trơn, hư lở và không được tu bổ gì, trẻ con viết 
nguệch ngoạc đây bên trong. 

Cô nhân viên bảo tàng cho biết mộ Nguyễn Du không nằm 
trong khu vực này mà ở cách đây khoảng hai cây số, đường 
vào xấu, rất khó đi. Cô chỉ cho chúng tôi xem ảnh đặt trong 
nhà trưng bày. Mộ rất đơn sơ và hiện nay không ai chăm 
sóc, bia mộ phải mang về cất vì sợ trẻ con phá. Cô bảo trẻ 
con chúng nó nói phá đi để nhà nước làm lại to đẹp hơn. Cô 
cũng còn bảo nhà nước muốn dời mộ Nguyễn Du về trung 
khu di tích để tiện bảo quản và tham quan nhưng gia đình 
không chịu. Không rõ những điều này có đúng không. 

Chúng tôi đã để dành một bó nhang định để thắp bên mộ 
nhà thơ nhưng không được đành trở lại cắm tiếp bó nhang 
vào lư hương trong nhà thờ nhỏ bé mà chúng tôi đã thắp 
nhang lúc mới vào. 


Qua khỏi cầu Lèn ngoài thị xã Thanh Hóa, chúng tôi rễ vào 
Nga Sơn để đưa Hữu Loan về nhà. Thế là từ khi"tái xuất 
giang hồê, Hữu Loan đã xa nhà hơn một năm. Theo con 
đường đất mù bụi đi vào huyện ly khoảng mười cây số, 
chúng tôi đến nhà vợ con Hữu Loan ở đầu một cây cầu nhỏ. 
Nói là nhà vợ con vì đây là chỗ ở tạm để vợ bán hàng, con 
sửa xe đạp. Trong khi mấy cháu nhỏ rú lên mừng ông, chạy 
đi gọi bà đang ở chợ, Hữu Loan loay hoay dọn dẹp chỗ mời 
khách ngồi vì nhà chật và bẩn kinh khủng. Một lúc lâu anh 
mới kê tạm được chiếc giường con duy nhất trong nhà dưới 
mái hiên gần bếp, bên cạnh chiếc bàn gỗ cũ kỹ để tiếp 
khách. Bà con hàng xóm túa ra mừng ông Hữu Loan mới về, 
khen ông mập ra, đẹp ra, thăm hỏi đủ chuyện. Một lúc sau, 
vợ Hữu Loan mới tất tả chạy về, nét mừng lộ ra mặt. Đây là 
một phụ nữ nông thôn khỏe mạnh, mập mạp. Hữu Loan kể 
chuyện bà lo cho chồng và ghen kinh khủng. Con gái viết 
thư nói bà đem tất cả các ảnh của Hữu Loan chụp chung với 
các cô gái cắt nát ra và cho con đi tìm đưa bố về. Chúng tôi 
nói đùa bà phải trả công chúng tôi vì chúng tôi đã đưa ông 
về tận nhà. Bà tạ ơn chúng tôi bằng bốn lít rượu tăm ngon 
tuyệt, nổi tiếng của Nga Sơn, Thanh Hóa. Hữu Loan đi các 
nơi là nhà thơ, là anh Hữu Loan dù đã hơn 70 tuổi, nhưng về 
nhà là ông Loan với mười người con và bao nhiêu cháu, phải 
lo toan đủ mọi chuyện gia đình. 

Hữu Loan đưa chúng tôi đi xem nhà chính của anh, cách đó 
khoảng hai cây số. Ngôi nhà chính lợp tranh, vách đá - loại 
đá phổ biến ở Thanh Hóa, viên to nhỏ đủ cỡ - do chính tay 
Hữu Loan xây dựng. Nhà đã sập nằm nghiêng, mái chấm 


đất, như đã quá mỏi mệt vì chờ đợi từ khi anh đi Nam. Còn 
lại ngôi nhà bếp cũng lợp tranh, vách đá, thấp lè tè, tối om 
như một cái hang, nay làm nhà ở cho con gái út. Trên đường 
đi Hữu Loan hay kể chuyện dựng vườn, nhờ bỏ bao nhiêu 
công sức mới có một cái vườn có ao cá, cây ăn trái, nên đời 
sống bớt khó khăn còn trước đó bố con Hữu Loan phải đi làm 
thuê, thổ xe đá kiếm ăn. Chúng tôi hình dung chắc vườn 
phải lớn lắm nhưng đến nơi mới thấy chỉ là một mảnh vườn 
bé xíu, cái ao cũng nhỏ tí ti, mươi cây dừa và mươi cây ăn 
trái các loại. Đó là công sức của Hữu Loan ba mươi năm qua 
để thoát ra khỏi cảnh quẫn bách bằng chính sức lao động 
của mình. 

Sau khi ăn một bữa cơm trưa thật ngon do vợ Hữu Loan đãi 
khách và mừng chồng về, chúng tôi từ biệt gia đình Hữu 
Loan. Rời nhà Hữu Loan, chúng tôi thấm thía những gì mà 
anh đã chịu đựng, thông cảm nỗi đau vô cùng mà anh đã kể 
trong bài thơ"Chuyện tôi vềê. Chúng tôi tưởng tượng hình 
ảnh nhà thơ Hữu Loan đi chân đất, mặc quần cộc, đẩy xe 
thổ chở hai tạ đá đi dưới nắng, mồ hôi chảy đầm lưng trần 
và tóc râu không cạo trong khi anh công an ghếch chân lên 
xe đạp hỏi"anh thổ có nặng không?" và hách dịch đủ điều. 
Chỉ hiểu được điều đó mới có thể hiểu những ý tưởng cay 
đắng và phẫn nộ trong thơ Hữu Loan. 

Từ Thanh Hóa đi, đoàn chúng tôi còn lại ba người, Bùi Minh 
Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự và Bùi Thanh Thảo. Những người 
khác theo yêu cầu công việc đã quay về. Chúng tôi trực chỉ 
Hà Nội, đi vào giai đoạn quyết liệt của cuộc đấu tranh đòi 
quyền dân chủ của mình và bè bạn. 


Hà Nội là nơi thân quen của Bùi Minh Quốc nhưng đối với 
Bảo Cự hoàn toàn mới mẻ vì mới ra thủ đô lần đầu. Con 
đường dẫn vào thành phố quá nhỏ so với lưu lượng xe ra vào 
thủ đô, đường lại bụi bặm, người và các loại xe cộ đi mất 
trật tự nên rất dễ xảy ra tai nạn. 

Vào thủ đô, đoàn tìm ngay đến trụ sở U y ban trung ương 
Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. Một khu vực nhỏ, 
chỉ có mấy dãy nhà mà ngoài trụ sở của U y ban trung ương 
Liên hiệp, còn là trụ sở của năm, sáu hội chuyên ngành 
trung ương khác, rất chật chội. Không hiểu vì nhà cửa ở thủ 
đô khó khăn hay vì các hội nghệ thuật không được quan tâm 
đúng mức. 

Bùi Minh Quốc hỏi thăm ông Cù Huy Cận, ông Cận đi công 
tác vắng, hỏi để xin bố trí nơi ở, nhân viên của ủy ban nói 
đây không lo chuyện đó, khách tự tìm lấy chỗ ở. Bùi Minh 
Quốc tức giận nói với cô nhân viên: "Cô bảo với ông Cù Huy 
Cận là đối xử với anh em ở địa phương như thế thì khi ông 
về các địa phương đừng hòng ai tiếp đónê. 

Bùi Minh Quốc là người quen thuộc Hà Nội mà phải chạy mãi 
hơn một tiếng đồng hồ ba bốn nơi vẫn không tìm được nhà 
nghỉ thuận tiện có chỗ để xe. Sau cùng phải nhờ thư giới 
thiệu của một người quen ở Công ty xây dựng của Quảng 
Nam - Đà Nẵng đang thi công một công trình của nhà khách 
chính phủ, 37 đường Hùng Vương, mới ở tạm được một đêm 
tại nhà khách này. Hôm sau nhờ Ban văn hóa văn nghệ 
trung ương can thiệp mới chuyển đến ở tại nhà khách K5 
của Trung ương. 

Hà Nội thời gian này đang có mấy sự kiện lớn: Ban thư ký 


Hội nhà văn xử lý vụ Nguyên Ngọc, tổng biên tập tuần báo 
Văn nghệ; hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Hội nhà báo 
Việt Nam; đại hội nghệ sĩ sân khấu chuẩn bị cho kỳ họp 
Quốc hội. Chuyến đi của đoàn văn nghệ Lâm đồng từ trước 
khi đoàn ra đến Hà Nội cũng đã thành một sự kiện được 
nhiều cơ quan và giới văn nghệ bàn tán. Những người quen 
biết và bạn bè tỏ ra lo lắng cho chúng tôi. Một tuần liền, 
chúng tôi đi liên tục, phải tiếp xúc với hàng trăm người để 
giải quyết công việc, chỉ dành được có một buổi cuối cùng đi 
thăm thú Hà Nội. 

Sau khi nghe Ban văn hóa văn nghệ Trung ương chính thức 
thông báo là Ban bí thư Trung ương Đảng đã có điện mật gởi 
Tỉnh ủy Lâm Đồng và các tỉnh, thành ủy khác trong cả nước 
nói về chuyến đi của đoàn văn nghệ Lâm Đ^`ông và yêu 
cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm điểm các đảng viên trong đoàn 
về việc làm sai trái của mình và có hình thức kỷ luật thích 
đáng, mục đích chính của chúng tôi là tìm gặp Ban bí thư để 
trình bày rõ sự việc. 

Chứng tôi đến Văn phòng Trung ương Đảng lần đầu, được 
đồng chí Trần Đình Nghiêm, chuyên viên cao cấp của Ban bí 
thư về văn hóa văn nghệ ra tiếp, ghi nhận vấn đề của chúng 
tôi trình bày và hứa chuyển đề nghị của chúng tôi xin gặp 
đồng chí Đào Duy Tùng, ủy viên Bộ chính trị, bí thư Trung 
ương Đảng, phụ trách khối tư tưởng. Sau đó, qua Ban văn 
hóa văn nghệ trung ương, Văn ph`òng Trung ương Đảng lại 
nhắn lại là đồng chí Đào Duy Tùng bận họp không tiếp được. 
Chúng tôi lại đến Văn phòng Trung ương Đảng gởi toàn bộ 
các văn bản kiến nghị và tuyên bố, kèm theo một lá thư gởi 


trực tiếp cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình, thường trực Ban 
bí thư và đồng chí Đào Duy Tùng yêu cầu được tiếp. 


Tiêu Dao Bảo Cự 
Hành Trình Cuối Đông 
Phần ba 
(bút ký về một chuyến đi có thật) 


Hôm sau, cũng qua Ban văn hóa văn nghệ Trung ương, Văn 
phòng Trung ương Đảng lại nhắn hai đồng chí Nguyễn Thanh 
Bình và Đào Duy Tùng bận họp không tiếp được. 

Qua những thông tin và bạn bè ở đây, chúng tôi hiểu sự việc 
liên quan đến chuyềên đi của chúng tôi đã bị bóp méo, 
người ta nói nhiều đến việc chúng tôi hoạt dộng bè phái và 
mọi việc làm chỉ cốt để ủng hộ Nguyên Ngọc. Mặt khác, 
chúng tôi nhận định với điện mật của Ban bí thư, sự việc liên 
quan đến chúng tôi đã trở thành một"vụ chấn độngê, nằm 
trong bối cảnh chung lúc đang có sự kiện nông dân Nam bộ 
biểu tình đòi ruộng đất, Câu lạc bộ những người kháng chiến 
cũ Thành phố Hồ Chí Minh ra báo Truyền Thống kháng chiến 
phê phán Trung ương nặng nề, phản ứng mạnh mẽ của công 
chúng và giới văn nghệ, báo chí đối với vụ tuần báo Văn 
nghệ, chuyến đi của chúng tôi liên quan đến 7 tỉnh miền 
Trung, 5 hội văn nghệ, 5 tạp chí văn nghệ, 118 anh chị em 
văn nghệ sĩ là một dấu hiệu mới của phong trào dân chủ 
hóa làm một số người lo ngại. Có người đã nói đến việc lạm 
dụng công khai và dân chủ, dân chủ cực đoan, quá trớn. 
Chúng tôi muốn trực tiếp trình bày với Ban bí thư quan điểm 
của mình về vấn đề này. Vì chúng tôi không thể ở lâu tại Hà 
Nội và chúng tôi cũng biết Ban bí thư lúc này đang bận rất 


nhiều cuộc họp quan trọng nên nhờ sự chỉ dẫn của một 
người quen, chúng tôi tìm đến nhà riêng của đồng chí Đào 
Duy Tùng. 

Chúng tôi muốn gặp những đồng chí có trách nhiệm trực 
tiếp ở Ban bí thư không phải"để cho oai" (như sau này 
trưởng Ban tuyên huấn Trung ương Trần Trọng Tân nói) mà vì 
thấy chúng tôi cần phải trình bày và Ban bí thư cũng cần 
gặp chúng tôi để tìm hiểu khi chúng tôi đã vượt mấy ngàn 
cây số ra đến Trung ương để nêu những vấn đề tâm huyồêt 
liên quan đến văn nghệ và sự nghiệp chung của đất nước. 
Lẽ nào Ban bí thư lại không cần gặp dân? Lễ nào Ban bí thư 
gặp ai lại"oai" người đó? Chúng tôi không tự cho mình là tài 
đức gì nhưng chúng tôi biết giữ khí tiết của kẻ sĩ và chúng 
tôi có thể gặp bất cứ ai với tư cách là công dân. Dù ở nhà 
riêng, chúng tôi cũng đến gặp đồng chí Đào Duy Tùng là ủy 
viên Bộ chính trị, bí thư Trung ương Đảng, người chúng tôi 
cần gặp với tư cách đó chứ không phải đồng chí Đào Duy 
Tùng nào khác. 

Đồng chí Đào Duy Tùng tiếp chúng tôi rất cởi mở, chân tình, 
có thể nói là thân mật. Sau khi lắng nghe chúng tôi trình 
bày, đồng chí Đào Duy Tùng đã nói về tình hình chung, tình 
hình tư tưởng, tình hình văn nghệ, và khuyên góp ý chúng 
tôi về trách nhiệm đảng viên, về cách làm để khỏi gây thêm 
phức tạp cho tình hình. Đồng chí Đào Duy Tùng gọi chúng tôi 
bằng"đồng chíê, có khi gọi là"các ôngê, có lúc lại gọi là"các 
cậuê. Chúng tôi tôn trọng và tiếp thu ý kiến của đồng chí 
nhưng chúng tôi vẫn trình bày và bảo vệ quan điểm của 
mình. Chúng tôi cho rằng đó là dân chủ và là cách tốt nhất 


để tiếp cận chân lý. Chân lý đến bằng sự thuyồêt phục, tự nó 
có sức thuyết phục. Không ai có thể độc quyền và áp đặt 
chân lý cho người khác. Chân lý không phải chỉ có ở cấp 
trên. Chúng tôi rất thoải mái trong gần một tiếng đồng hồ 
nói chuyện với đồng chí Đào Duy Tùng. 

Buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch U y 
ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tại trụ sở của ủy 
ban là một buổi nói chuyện đầy tâm huyết và tâm đắc. Mặc 
dù mới đi công tác trong Nam ra, bận họp với cơ quan 
nhưng khi nghe báo chúng tôi xin gặp, đồng chí cũng dành 
hơn một giờ để tiếp chúng tôi. Phóng tiếp khách có cả bánh 
kẹo, trà thuốc với phong cách rất"Mặt trậnê. Thái độ đối xử 
cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng nội dung. 
Điều chúng tôi tâm đắc là đồng chí Nguyền Hữu Thọ cũng 
cho rằng tình hình phức tạp là do nghị quyết của Đảng 
không được thực hiện, nhiều văn bản của nhà nước trái với 
nghị quyết của Đảng, làm cản trở đổi mới. Đồng chí phản 
đối việc chụp mũ, trấn áp đối với người đấu tranh cho dân 
chủ và một lần nữa khẳng định không thể ngồi chờ ban phát 
dân chủ mà phải đấu tranh để giành dân chủ. 

Nơi chúng tôi được thông cảm nhiều nhất là Ban văn hóa 
văn nghệ Trung ương. Từ đồng chí trưởng ban Trần Độ, phó 
trưởng ban Nguyễn Văn Hạnh và các chuyên viên ở đây đều 
hiểu rõ những bức xúc của chúng tôi và lo ngại cho cách làm 
táo bạo của chúng tôi. Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy Ban văn 
hóa văn nghệ Trung ương đang gặp khó khăn. Chúng tôi biết 
Ban văn hóa văn nghệ Trung ương và đồng chí Trần Độ nói 
riêng có công rất lớn trong việc tham mưu chuẩn bị nghị 


quyết 05 của Bộ chính trị về văn hóa văn nghệ, một nghị 
quyết thực sự"cởi trói" cho văn hóa văn nghệ, thể hiện sâu 
sắc tỉnh thân đổi mới của nghị quyết Đại hội VI của Đảng 
được đông đảo công chúng và nhất là giới văn nghệ hoan 
nghênh. Thế nhưng chính Ban văn hóa văn nghệ Trung ương 
lại đang gặp trở ngại trong việc triển khai nghị quyết 05. 
Nhiều đề xuất của Ban văn hóa văn nghệ Trung ương để cụ 
thể hóa nghị quyết 05 không được chấp nhận. Có bài viết 
của đồng chí Trần Độ về văn nghệ báo Nhân Dân không 
đăng. Thậm chí sau này cuộc họp tổng kết của Ban văn hóa 
văn nghệ Trung ương triệu tập rồi cũng bị đình hoãn. 

Phải chăng có nhiều cách hiểu và thực hiện nghị quyết của 
Đảng khác nhau? Phải chăng đang có sự đấu tranh ở mọi 
cấp, mọi nơi, mọi lãnh vực để thực hiện công cuộc đổi mới 
phức tạp và đầy cam go của đất nước? 

Lần đầu tiên chúng tôi thấy U y ban trung ương Liên hiệp 
văn học nghệ thuật Việt Nam quan tâm đến các hội văn 
nghệ địa phương. Chung quanh chuyến đi của chúng tôi 
đồng chí Cù Huy Cận đã làm công văn, gọi điện thoại trực 
tiếp cho các hội. Hôm gặp làm việc, đồng chí Cù Huy Cận đã 
lấy ngay từ trong túi áo ra công văn nói về chuyến đi của 
chúng tôi và giải thích cặn kẽ ý định và thiện chí của mình 
trong việc làm công văn này. Đồng chí Cù Huy Cận cũng 
nhân danh đồng nghiệp, là người lớn tuổi hơn khuyên bảo 
chúng tôi nhiều điều. Quan điểm của đồng chí là quan 
điểm"chính thống" mà chúng tôi đã được nghe nhiều lần. 
Chúng tôi tranh luận với đồng chí Cù Huy Cận như đã làm ở 
các nơi khác. Chúng tôi chỉ mong U y ban trung ương Liên 


hiệp văn học nghệ thuật tổ chức được hội nghị các hội văn 
nghệ địa phương và góp phần giải quyết các vướng mắc như 
đồng chí Cù Huy Cận hứa, việc mà U y ban trung ương Liên 
hiệp văn học nghệ thuật từ trước chưa hề làm. 

Người đã nói về chúng tôi nhiều nhất, từ trước khi chúng tôi 
ra Hà Nội và cả mãi về sau này, là người chúng tôi chưa hề 
gặp, đồng chí trưởng Ban tuyên huấn Trung ương Trần Trọng 
Tân. Buổi sáng chúng tôi đến Ban tuyên huấn Trung ương đề 
nghị xin gặp đồng chí trưởng ban. Đồng chí thư ký đi xin ý 
kiến xong báo lại hẹn chiều đến gặp nhưng buổi trưa khi 
chúng tôi về nhà khách nghỉ thì đồng chí thư ký điện thoại 
lại bảo đồng chí Trần Trọng Tân bận không tiếp được. Hôm 
sau, chúng tôi lại đến Ban tuyên huấn Trung ương giao toàn 
bộ các văn bản cho vụ báo chí của ban và nhờ chuyển lại 
đồng chí Trần Trọng Tân. Chúng tôi được biết trong cuộc họp 
của Ban chấp hành Hội nhà báo trước đó mấy ngày, đồng 
chí Trần Trọng Tân đã công bố bức điện mật của Ban bí thư 
gửi các tỉnh, thành ủy về chuyến đi của chúng tôi và đồng 
chí Kim Hạnh, tổng biên tập báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí 
Minh đã thu băng toàn bộ lời phát biểu của đồng chí Trần 
Trọng Tân. Sau đó đồng chí Trần Trọng Tân xin lại cuốn băng 
ghi âm này và sau này thanh minh mãi về lý do xin lại cuốn 
băng. Dù vì lý do gì đi nữa việc xin lại cuốn băng là có khuất 
tất và đồng chí Trần Trọng Tân đã không dám chịu trách 
nhiệm về những lời mình phát biểu trước hội nghị Hội nhà 
báo. Gặp Kim Hạnh sau hội nghị, chúng tôi hỏi lúc nghe đọc 
điện của Ban bí thư nói về đoàn văn nghệ Lâm Đồng, Kim 
Hạnh có lo ngại không, Kim Hạnh nói ngay: "Không phải lo 


ngại mà là lo sợ. Chưa chắc Tuổi trẻ đã dám đăng các tài 
liệu của Hội văn nghệ Lâm Đồngê. Chúng tôi biết Kim Hạnh 
là một tổng biên tập rất bản lãnh và Tuổi trẻ là một trong 
những tờ báo mạnh mẽ nhất, câu nói trên có thể là câu nói 
đùa nhưng sự kiện sau này cho thấy việc răn đe báo chí đã 
có hiệu quả nhất định. Điều nghịch lý là nhiều người hô hào 
đổi m ới, công khai và dân chủ nhưng nhiều người lại rất sợ 
báo chí, sợ công luận. Báo chí đang đứng trước một sự lựa 
chọn và đấu tranh gay gắt với những thế lực bảo thủ và cả 
với bản thân mình. 

Chung quanh vụ tuần báo Văn nghệ và"cách chức trá hình" 
Nguyên Ngọc, trong giới văn nghệ ở đâu cũng có bàn tán. 
Chúng tôi đã gặp Nguyên Ngọc và chính anh kể lại toàn bộ 
sự việc hôm người ta đến cách chức anh bằng ba quyết định 
khác nhau thủ sẵn trong túi, đưa cái đầu ra bị phản đối, lại 
đưa cái thứ hai, thứ ba nhưng cuối cùng anh lại không được 
giao quyết định nào cả. Thật là một lối làm việc lạ lùng ở 
thời kỳ công khai và dân chủ này. Đồng chí Lê Điền, ủy viên 
Ban thư ký Hội nhà báo kể tỉ mỉ về các phát biểu trong hội 
nghị Ban chấp hành Hội nhà báo chung quanh vụ này và 
cuộc đấu tranh gay gắt để đưa vấn đề này vào thông báo 
chính thức của ban chấp hành. Bạn bè, đồng nghiệp ở các 
hội văn học nghệ thuật trung ương, các nhà xuất bản, các 
cơ quan báo chí, trường viết văn Nguyễn Du... đều có ý kiến. 
Nhà văn Nguyễn Minh Châu mà chúng tôi đến thăm ở viện 
quân y 108 nằm trên giường bệnh lúc thập tử nhất sinh 
cũng cố viết cho xong bài tỏ thái độ (bài này lúc đăng được 
thì Nguyên Ngọc đã bị cách chức). Cả một ông làm nghề 


phô-tô-cô-pi giấy tờ ở trước công viên Thống Nhất khi biết 
chúng tôi đưa sao các văn bản có liên quan đến tuần báo 
Văn Nghệ cũng ủng hộ bằng cách bớt 100 đồng một tờ sao. 
Toàn bộ chỉ tiết gay cấn đó sau này lần lượt được đưa lên 
báo chí, hầu như khắp các nơi đều có phản ứng thế mà có 
người vẫn ra sức bảo vệ, cho là dân chủ, thẳng thắn, hợp 
tình hợp lý, v.v... Rõ ràng đây là một điểm nóng trong cuộc 
xung đột giữa tiến bộ và bảo thủ trong lãnh vực văn nghệ 
nói riêng và toàn xã hội nói chung như chúng tôi đã nhận 
định ngay từ đầu, khi còn ở Lâm Đồng, nên người ta rất ngại 
khi chúng tôi đ^`ê cập đến vấn đề này như một trong 
những nội dung đấu tranh cho dân chủ của mình. Người ta 
quy chúng tôi là hoạt động bè phái nhưng kỳ thực những 
người đối lập với chúng tôi mới đích thị là bè phái một cách 
ghê gớm, có âm mưu, thủ đoạn, câu kết với nhau rất chặt. 
Ngược lại những người cùng quan điểm với chúng tôi chỉ mới 
gặp nhau trên chính kiến chứ chưa thực sự là một liên minh 
trên hành động, bằng tổ chức. Phải chăng đây là nhược 
điểm của những người muốn đấu tranh cho đổi mới, bị quy 
chụp là bè phái trong khi chẳng có"bè phái" nào cả, để 
tranh đấu với những"bè phái" có thực đang ra sức hoạt động 
bè phái? 

Hà Nội những ngày cuối đông thời tiết thật đẹp nhưng chúng 
tôi đến Hà Nội là vào ngay cuộc đấu nên không có thời gian 
để cảm nhận cái đẹp của Hà Nội. Nhiều con đường rợp bóng 
cây,"m ả, thanh sạch nhưng cũng nhiều con đường bụi mù, 
đào xới nham nhở. Rất nhiều mặt hồ tĩnh lặng, long lanh 
nhưng trừ hồ Tây mênh mông, các hồ khác đều tù đọng, có 


nơi bẩn thỉu. Các công viên sạch đẹp yên tĩnh không xa 
những ngõ hẻm sâu hun hút, chật chội, ngoắt ngoéo. Những 
nhà tập thể cao tầng mọc lên khắp nơi vừa là sự phát triển 
vừa là bế tắc trong việc giải quyết nơi ở cho con người. 
Những di tích nghìn năm văn hiến, những công trình văn 
hóa mới song song với những xe bò, xe đạp chở sọt phân 
nghênh ngang trên mặt đường. Con gái thủ đô ăn diện 
rất"mốtê, giọng nói ngọt ngào nhưng thỉnh thoảnh vẫn nghe 
vang lên những lời thô tục. Trí thức thủ đô uyên bác, thâm 
trầm, nhiều suy tư nhưng hình như một không khí lo ngại, dè 
dặt, bao trùm sinh hoạt của trí thức, văn nghệ sĩ, thiếu cái gì 
đó như là sự phóng khoáng, nồng nhiệt. 

Và những bàn giấy, những viên chức lạnh tanh, an phận, nét 
mặt không biểu lộ thái độ khi nghe bất cứ chuyện gì. Những 
con người đã được tôi rèn đến không còn cảm xúc hay hoàn 
toàn chế ngự được cảm xúc trong bộ máy hành chính nặng 
n^`ê ngự trị. 

Món ăn Hà Nội với phở, bún chả, bánh cuốn... những nơi nổi 
tiếng vẫn"danh bất hư truyềnê. Hàng hóa nghèo nàn quá. 
Chợ Đồng Xuân không bằng chợ nhiều tỉnh, thành phía Nam. 
Chỉ có hàng Liên Xô, đặc biệt đồ nhôm, tràn ngập các phố 
chung quanh chợ Đồng Xuân. 

Tất cả chỉ là cảm nhận thoáng qua của người lần đầu đến 
Hà Nội và không có điều kiện đi sâu tìm hiểu, dĩ nhiên rất 
hời hợt, có thể không chính xác. Tuy nhiên tình cảm và suy 
nghĩ có những điều rất mâu thuẫn này phải chăng xuất phát 
từ lòng mong mỏi và ngưỡng mộ về một thủ đô mà nhiều di 
tích, sự kiện, tên gọi, công trình văn hóa... đã đi vào tâm 


hồn mọi người Việt Nam bằng lịch sử, truyện kể, văn học, 
báo chí... ngay từ những ngày còn thơ dại m ới bắt đầu lớp 
vỡ lòng? 

Chúng tôi rời thủ đô khi đợt rét khắc nghiệt và những cơn 
mưa bắt đầu. Cuộc đấu tranh của chúng tôi chưa kết thúc 
mà lại mở ra một giai đoạn mới với tâm vóc và quy mô lớn 
hơn, vấn đề sâu hơn, tình hình phức tạp hơn nhưng chúng 
tôi lại nhận rõ mình, nhận rõ bạn bè, nhận rõ đối tượng, 
nhận rõ con đường hơn trước. 

Trên đường trở về chúng tôi ghé lại tất cả những nơi đã đi 
qua, bàn bạc công việc trước đây để thông báo và nghe 
thêm tình hình. 

Ghé Nga Sơn, vợ Hữu Loan đang ngồi bán hàng trên đầu 
cầu, mặc áo bà ba màu tím (muốn làm vừa lòng Hữu Loan 
chăng?) một thoáng buồn khi thấy xe chúng tôi, có lẽ sợ 
Hữu Loan lại theo chúng tôi đi nữa. Khi biết chúng tôi chỉ 
ghé thăm và Hữu Loan không đi, bà vui mừng tặng chúng tôi 
ba lít rượu tăm Thanh Hóa nữa. Hữu Loan cho biết từ khi về, 
anh không bị phiền phức gì, Hội văn nghệ Thanh Hóa đang 
mời anh làm cố vấn và tham gia sinh hoạt với hội. Đặc biệt 
anh đọc cho chúng tôi nghe vè dân gian anh mới nghe được 
kể tội đòi treo cổ 47 tên gian thần, nói rõ tên tuổi và tội ác 
từng tên. 

Ghé Đồng Hới, không biết đã nghe chuyện rắc rối của chúng 
tôi chưa nhưng chủ tịch Nguyễn Xuân Châm vẫn đón tiếp 
niềm nở, đãi uống bia và tặng hai mươi lít xăng như đã hứa. 

Từ Huế trở vào, trước đây, sau khi chúng tôi đi qua, các nơi 
đều đã nhận điện mật của Ban bí thư và công văn của U y 


ban trung ương Liên hiệp văn học nghệ thuật nên đều bàn 
tán xôn xao và gây tranh luận, phân cực trong giới văn 
nghệ. C ó nơi hội văn nghệ phải làm kiểm điểm. Có nơi từng 
cá nhân đã ký vào bản tuyên bố cũng phải kiểm điểm. Cả 
bốn hệ cấp ủy đảng, công an, tuyên huấn, văn nghệ đều 
triển khai nắm lại tình hình, đánh giá sự việc chúng tôi đã 
làm ở các địa phương và có biện pháp đối với anh em văn 
nghệ tại chỗ. Anh em đều mong gặp lại chúng tôi để nghe 
thông báo chính thức tình hình chúng tôi đã làm việc ở Hà 
Nội vì rất nhiều thông tin nhiễu làm anh em lo ngại. 

Anh em các nơi đều vui mừng khi thấy chúng tôi vẫn"bình 
yên vô sựê, chưa bị hề hấn gì mặc dù đã nghe nhiều thông 
tin sai lạc vô tình hay cố ý như chúng tôi bị bắt giam ở Hà 
Nội, bị cách chức, khai trừ Đảng... 

Qua nhiều bàn bạc, tranh luận khi đi và trở về có thể nói tất 
cả anh em văn nghệ chúng tôi đã gặp đều thống nhất mục 
tiêu đòi dân chủ và các quyền cơ bản của văn nghệ nhưng 
về phương pháp đấu tranh, sách lược vẫn còn những ý kiến 
khác nhau. Có người cho rằng cần dũng khí nhưng cũng cần 
khôn ngoan, hoạt động có hiệu quả, không làm theo kiểu"tử 
vì đạoê. Có người nói dù là chiến thuật, sách lược gì cũng 
không được nhượng bộ về nguyên tắc, nếu nhượng bộ là lui 
về thế yếu, khôn ngoan quá sẽ không làm được gì. Có người 
nói tranh thủ, mềm dẻo để đạt mục đích là cách tốt nhất 
nhưng không được thì phải tiếp tục tấn công, tấn công là 
cách tốt nhất để tự vệ. Cũng có người cho rằng thế lực bảo 
thủ ở trung ương đang rất mạnh, ta làm không khéo sẽ bị đè 
bẹp. Chúng tôi không nhất trí ý kiến cuối này vì nhận định 


như thế là bi quan, chưa thấy được sức mạnh của quần 
chúng, của công luận, của cơ sở. Hơn lúc nào hết, lúc này 
phải tác động mạnh để làm chỗ dựa cho những người đổi 
mới ở trung ương. 

Cuối cùng anh em đều thống nhất là có nhiều cách làm tùy 
tình hình đặc điểm mỗi nơi nhưng phải hỗ trợ cho văn nghệ 
Langbian. Khi cần thiết, các tạp chí văn nghệ miền Trung sẽ 
cho mượn đất để Langbian"lưu vongê. Một cái gì đó đang 
cuộn lên trên suốt dải đất miền Trung, sẵn sàng cho cuộc 
đấu tranh vì quyền dân chủ mà bao nhiêu thế hệ người Việt 
Nam yêu nước đã mơ ước và chiến đấu. 

Quay lại Nghĩa Bình, chúng tôi biết thêm một tình hình lý 
thú. Lúc đoàn chúng tôi đang ở Hà Nội, báo Nghĩa Bình 
chuẩn bị đặc san Văn hóa thể thao Tết Kỷ Ty có bài tường 
thuật cuộc đối thoại với đoàn văn nghệ Lâm Đồng, đưa vào 
thành phố Hồ Chí Minh in nhưng người mang bản thảo đi in 
nghe tin do chuyến đi, Bùi Minh Quốc và Bảo Cự đã bị Lâm 
Đồng cách chức, khai trừ Đảng nên lo ngại, điện về hỏi ban 
biên tập có nên bỏ bài tường thuật đó không, ban biên tập 
đã khẳng định ngay là cứ đăng, không vì lý do gì phải bỏ cả. 
Ban tuyên huấn Nghĩa Bình cũng đã chất vấn báo Nghĩa 
Bình tại sao tiếp đoàn mà không báo cáo, ban biên tập trả 
lời đó là quyền của báo trong việc tiếp xúc với các đồng 
nghiệp và văn nghệ sĩ. 

Sự kiện này đã chứng tỏ bản lĩnh của người làm báo và mối 
quan hệ giữa lãnh đạo và báo chí phải được xác lập như thế 
nào, không thể cứ làm theo kiểu cũ nữa. Rõ ràng đổi mới là 
một cuộc đấu tranh trong tư duy, lý luận, quan điểm, 


phương pháp và cả cách xử lý từng việc cụ thể nữa. 

Lần này, nghe nói chuyện xảy ra ở nghĩa Bình sau khi chúng 
tôi đi qua lần trước, chúng tôi có đến Ban tuyên huấn Nghĩa 
Bình chính thức làm việc. Chúng tôi đã tranh luận với đồng 
chí Lang, phó ban trực và đồng chí Hiếu, phó ban tuyên 
huấn tỉnh. Hai đồng chí này đều nói ủng hộ đổi m ới và phát 
biểu nhiều điều theo tinh thần"Kết luận của Bộ chính trị về 
một số vấn đề trước mắt của công tác tư tưởng" lúc đó mới 
được công bố, nhưng cách nhìn nhận những vấn đề cụ thể 
vẫn khác với cách nhìn nhận của chúng tôi. Vì không có điều 
kiện thời gian để tranh luận đến nơi đến chốn, chúng tôi chỉ 
yêu cầu Ban tuyên huấn Nghĩa Bình cần thu thập thông tin 
đầy đủ, đặc biệt là về phía những người chúng tôi đã tiếp 
xúc, cùng ký"tuyên bố" vì vừa qua phần lớn đối với những 
người ấy, Tuyên huấn chưa tham khảo ý kiến họ. Chúng tôi 
cũng đề nghị, nếu cần, Ban tuyên huấn đưa vụ việc này lên 
báo chí Nghĩa Bình để rộng đường dư luận và làm sáng tỏ 
vấn đề. 

Công khai hiện nay là thước đo bản lĩnh của Đảng, của người 
cầm quyền và là cách tốt nhất để khẳng định sự thật. Không 
ai có thể che giấu, ngụy biện được khi mọi sự phơi trần trước 
mắt nhân dân. 

Công khai là thế mạnh của lực lượng tiến bộ trong đổi mới 
và cũng là chỗ yếu chí tử của các thế lực bảo thủ. Thế nên 
đấu tranh cho mọi việc được công khai chính là yếu tố quan 
trọng quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới. Trong vấn 
đề này báo chí giữ một vai trò hết sức quyết định nên đấu 
tranh để thực hiện tự do báo chí lại cũng chính là biện pháp 


tốt nhất để thực hiện công khai, hay nói khác đi thực hiện tự 
do báo chí chính là thực hiện công khai. 

Tất cả anh em văn nghệ sĩ miền Trung chúng tôi đã gặp trên 
đường về đều thống nhất nhận định như thế. 

17 giờ ngày 17-12-1988, trong không khí lạnh quen thân, 
chúng tôi vượt đèo Prenn về với Đà Lạt sau chuyến đi kéo 
dài 1 tháng 14 ngày. Xe chúng tôi chạy một vòng qua khu 
trung tâm Hòa Bình trước khi về cơ quan. Những người đầu 
tiên biết chúng tôi trở về là anh em văn nghệ. Tình cờ Lê 
Anh Tuấn, phó chủ tịch hội và Mai Thái Lĩnh, Nguyễn Đức 
Thạc, Nguyễn Hữu Cầu đang họp mặt chuyện trò chỗ 
Nguyễn Tấn Cứ, văn phòng đại diện Tuần tin thanh niên, 
cũng vừa nhắc đến chuyến đi của chúng tôi, chuyến đi đã 
gây nên xôn xao ở đây trước khi chúng tôi trở về. 

Nguyễn Đức Thạc yêu cầu thông báo tình hình bằng cách 
nén thông tin trong một phút. Chao ôi! Một phút. Được thôi! 
Thậm chí chỉ trong một câu. Đó là chuyến đi đấu tranh cho 
các quyền cơ bản của văn nghệ và rộng hơn là đấu tranh 
cho công khai, dân chủ và đổi mới. Nhưng nếu phải kể và 
nói cho hết mọi điều thì có thể phải cần đến một tuần hay 
lâu hơn nữa. 

Cho đến nay khi bút ký này được viết sau hơn bốn tháng, sự 
việc chưa kết thúc mà lại ngày một phát triển với quy mô 
ngày càng lớn hơn và vấn đề trở nên sâu rộng hơn. 

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu Bùi Minh Quốc và 
Bảo Cự kiểm điểm, trưởng Ban tuyên huấn Trung ương Trần 
Trọng Tân tiếp tục phát động việc lên án chuyến đi trong hội 
nghị về công tác tư tưởng cho các tỉnh phía Nam ở Thành 


phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ nội vụ, Bộ 
thông tin, Ban tuyên huấn Trung ương, Ban văn hóa văn 
nghệ Trung ương cử cán bộ vào Lâm Đồng tìm hiểu tình hình 
chung quanh chuyến đi. Bùi Minh Quốc và Bảo Cự làm kiểm 
điểm bằng bản tường trình dài 23 trang quay ronéo gởi đi 
khắp nước, viết một loạt bài báo và thư ngỏ về công khai và 
dân chủ để phản ứng lại việc làm của Trần Trọng Tân. Ban 
chấp hành Hội văn nghệ và anh em văn nghệ Lâm Đồng họp 
nhiều lần để đánh giá và tỏ thái độ về chuyến đi. Các hội 
văn nghệ Bình Trị Thiên, Phú Khánh và anh em văn nghệ ở 
Nam bộ, miền Trung như Hà Văn Thùy, Nguyễn Bá, Anh 
Động Văn Thanh, Thế Vũ, Cao Duy Thảo, Hoàng Phủ Ngọc 
Tường, Tô Nhuận Vỹ, Trần Thùy Mai, Phạm Phú Phong, Trần 
Thức, Hoàng Dũng... gởi công văn, thư từ chính thức bày tỏ 
quan điểm về một vấn đề không phải chỉ riêng của Lâm 
Đồng mà đã trở thành vấn đề chung của cả nước. Câu lạc bộ 
những người kháng chiến cũ, báo Truyền thống kháng chiến 
Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng đòi tự đo báo chí... 

Rõ ràng đây là một cuộc tập dượt, tập họp đội ngũ, cọ xát về 
quan điểm, phương thức đấu tranh để vào trận mới, trận 
chiến đấu tranh nội bộ đầy khó khăn phức tạp trên con 
đường đổi mới đất nước và đổi mới con người. 

Đáng lý đây là bút ký viết chung của Hữu Loan, Bùi Minh 
Quốc và Tiêu Dao Bảo Cự, sẽ ký tên chung là Bảo Quốc 
Loan, cái tên ghép có ý nghĩa là giữ gìn con chim loan của 
đất nước, con chim phượng hoàng huyền thoại, thể hiện 
niềm khát vọng của chúng tôi, như chúng tôi đã bàn trong 
chuyến đi. Tuy nhiên cho đến khi chia tay với Hữu Loan ở 


Thanh Hóa, chúng tôi không làm được việc này và cuối cùng 
chỉ có Bảo Cự làm người ghi chép nhật ký cho cuộc hành 
trình. Nhưng ngoài sự việc, phần lớn suy nghĩ và cảm tưởng 
trong bút ký này là sự hòa quyện của ba người, với ba quá 
khứ và ba tính cách hoàn toàn khác nhau đã gặp nhau nơi 
những gì tâm huyết gĩữa một thời kỳ dồn nén và bùng nổ 
của cuộc sống. 

Có người nói anh em văn nghệ Lâm Đồng đi với Hữu Loan 
không có lợi, vì Hữu Loan là"Nhân văn", sẽ dễ bị quy chụp. 
Thực tế Bui Minh Quốc và Bảo Cự cũng đã bị quy chụp. Mấy 
tháng rồi, chúng tôi không nhận được tin tức gì của Hữu 
Loan cả. Nhưng số phận của mỗi người chân chính nằm 
trong số phận của đất nước, văn nghệ không thể tách rời 
nhân dân, không thể không chia sẻ niềm đau của từng số 
phận con người. Có lẽ nào chúng tôi từ chối khi Hữu Loan 
đến với chúng tôi, bằng tư thế của một kẻ sĩ đầy khí phách, 
dù đã chịu đựng ba mươi năm dài cay nghiệt. 

Tình cờ chăng khi chuyến đi là một hành trình cuối đông? 
Mùa đông đã qua. Mùa xuân đang qua. Tất cả chỉ là ý nghĩa 
tượng trưng thôi để nói lên một niềm hy vọng. Hành trình 
vẫn còn tiếp điễn, nhiều mùa đông và nhiều mùa xuân nữa, 
trên dặm dài lịch sử. Sẽ có lúc chúng tôi gối mỏi, chân chổn. 
Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không dừng lại khi mình còn 
đủ sức đi thêm một bước nữa. Chắc chắn chúng tôi còn vô 
số bạn đồng hành, bạn chiến đấu. Và chúng ta đã đi, khắc 
đến. 

TDBC 


Đà Lạt 4-11-88 
Hà Nội 30-11-88 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Mõ Hà nội 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


